TGM  Books  Mang  chổi  lượng  váo  kiến  thức  I TGM  Books  Mang  chát  lượng  váo  kién  thức  I TGM  Books  Mang  chốt  lượng  vào  kién  thức  I TGM  Books  Mang  chát  lượng  vào  kiến  thức  I TGM  Books  Mang  chát  lượng  vào  kiến  thức 


Bất  kỳ  ai  cũng  có  thể... 


CH IEN  THANG 

TRÔ  CHƠI  CUỘC  SONG 

Tôi  Tài  Giỏi,  Bạn  Cũng  Thế!  dành  cho  người  trưởng  thành 


ADAM  KHOO 

Dịch  giả: 

TGM  pS3  M SR UÔi!G  X^ÀN ,V,Y 

BOOKsCS  ladPHỤNỬ  TRÁN  ĐẢNG  KHOA 


Tất  cả  những  gì  tôi  biết  trong  thực  tê,  tôi  học  được  từ  sách 

Abraham  Lincoln 

tổng  thống  vĩ  đại  của  lịch  sử  nước  Mỹ 

Bạn  không  thể  nào  đọc  một  quyển  sách 
mà  không  học  được  một  điều  gì  đó  hữu  ích.' 

Khổng  Tử 

nhà  tư  tưởng  vĩ  đại 

Nêu  sách  không  phải  là  người  bạn  giá  trị, 
thì  tôi  biết  tìm  bạn  ở đảu  bây  giờ? 

MarkTvvain 

nhà  vỏn  nổi  tiếng  thế  giới 

' Tôi  không  tin  vào  những  phép  thuật  mà  tôi  sáng  tác. 
Nhưng  tôi  thật  sự  tin  rằng  phép  mầu  có  thể  xuất  hiện 

khỉ  bạn  đọc  một  quyển  sách  hay. 

J.K.  Rovvling 

nữ  tác  giỏ  tỉ  phú  của  bộ  sách  Harry  Potter 

Trong  sách  chứa  đựng  nhiều  kho  báu  hơn  cả  Đảo  Châu  Báu. 
Tuyệt  vời  hơn  cả  là  bạn  có  thẻ  tận  hưởng  sự  giàu  có  này  mỗi  ngày. 

Walt  Disney 

biểu  tượng  của  sự  sáng  tạo 

Để  đạt  được  sự  sáng  tạo  thì  phải  học  hỏỉ,  trải  nghiệm 
và  theo  tôi,  học  từ  việc  đọc  sách  luôn  đem  lại  hiệu  quả  cao." 

'h  Trương  Gia  Bình 

chủ  tịch  hội  đồng  quàn  trị  FPT 

I 

Bạn  có  thể  học  từ  sách  cũng  như  học  từ  trường  đời, 
nhưng  tôi  chắc  chắn  rằng  cái  giá  phải  trả  cho  việc  học  từ  sách 
thấp  hơn  cái  giá  phải  trả  cho  việc  học  từ  trường  đời  rất  nhiều 

Trần  Đăng  Khoa 

diễn  giả,  dịch  giả,  doanh  nhân 


MANG  CHẤT  LƯỢNG  VÀO  KIẾN  THỨC 

"Để  có  vân  hóa  ẩm  thực,  không  chỉ  cân  người  sành  ân,  mà  còn  cân  đầu 
bếp  giỏi.  Để  có  ván  hóa  đọc,  không  chỉ  cân  người  yêu  sách,  mà  còn  cân 

những  quyển  sách  chất  lượng." 

- Dịch  giả  Uông  Xuân  Vy 

TGM  Books  được  thành  lập  vào  tháng  9 năm  2007  bởi  ba  thành 
viên:  chuyên  gia  đào  tạo -dịch  giả  Trần  Đăng  Khoa,  dịch  giả  Uông 
Xuân  Vy,  chuyên  gia  đào  tạo  Trần  Đăng  Triều. 

Từ  những  ngày  đầu  thành  lặp,  khát  vọng  của  chúng  tỏi  là  xuất 
bản  ra  những  quyển  sách  có  giá  trị,  được  đầu  tư  công  phu  cả  về 
nội  dung  lẫn  hình  thức,  nhằm  mang  lại  cho  độc  giả  không  chỉ 
kiến  thức  mà  còn  là  một  trải  nghiệm  mỗi  khi  cầm  từng  quyển 
sách  của  TGM  Books  trên  tay. 

Với  phương  châm  không  xuất  bản  ồ ạt  mà  chỉ  xuất  bản  những 
quyển  sách  chất  lượng  cao  từ  nội  dung  đến  hình  thức,  các  ấn 

phẩm  của  TGM  Books  được  trải  qua  nhiều  công  đoạn  từ  chọn 
lọc  nội  dung  kỹ  lưỡng  đến  dịch  thuật  chính  xác,  rồi  biên  tập  lại 
với  ngôn  từ  trong  sáng,  dễ  đọc,  dễ  hiểu,  gần  gũi  với  văn  hóa  Việt 
Nam.  Không  chỉ  dịch  sách,  chúng  tôi  còn  mong  muốn  góp  phần 
nhỏ  nhoi  làm  giàu  đẹp  thêm  ngôn  ngữ  tiếng  Việt  thông  qua 
những  quyển  sách  của  mình. 

Chính  vì  thế,  các  ấn  phẩm  của  TGM  Books  đã  và  đang  mang  lại 
những  giá  trị  to  lớn  cho  nhiều  tầng  lớp  xã  hội  khác  nhau  bao  gổm: 
sinh  viên  học  sinh,  các  bậc  phụ  huynh,  công  nhân  viên  chức,  các 
nhà  quản  lý,  các  nhà  lãnh  đạo,  doanh  nhân...  trở  thành  những 
đầu  sách  mang  tính  hiện  tượng,  bán  chạy  nhất  tại  Việt  Nam  hiện 
nay,  và  được  yêu  quý  bởi  hàng  triệu  độc  giả  trong  và  ngoài  nước. 

TGM  Books  có  được  những  thành  quả  này  là  nhờ  sự  quan 
tâm  và  ủng  hộ  của  những  độc  giả  tâm  huyết  như  bạn. 
Chúng  tôi  xin  chân  thành  cảm  ơn  bạn  vì  tình  cảm  tốt  đẹp  đó. 


Mang  chất  lượng  vào  kiến  thức 

www.TGMBooks.vn 


CHIEN  THANG 

TRÒ  CHƠI  CUỘC  SỐNG 

TÔI  TÀI  GIỎI,  BẠN  CŨNG  THẾ! 

Dành  cho  người  trưởng  thành 


Đội  ngũ  thực  hiện: 

Uông  Xuân  Vy 
Trần  Đăng  Khoa 
Vi  Thảo  Nguyên 
Bùi  H. Thanh  Dung 


ADAM  KHOO 


CHUYÊN  GIA  ĐÀO  TẠO  PHÁT  TRIỂN  BẢN  THẢN  HÀNG  ĐẮƯ  CHÂU  Á 
TÁC  GIẢ  SÁCH  BÁN  CHẠY  NHẤT  TRÊN  TOÀN  QUỐC 


TGM  BOOKS 
NHÀ  XUẤT  BẢN  PHỰ  Nữ 


VVINNING  THE  GAME  OF  LIFE 

Develop  the  VVinning  Mindset  and  Success  Strategies  to  Overcome  Defeat,  Achieve  Lasting  Success 
& Happiness 

By  Adam  Khoo 

Copyright  © 201 1 by  Adam  Khoo  Learning  Technologies  Group  Pte  Ltd. 

Vietnamese  edition  ©201 1 byTGM  Books. 

All  Rights  Reserved. 


CHIẾN  THẲNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 

Tác  giả:  Adam  Khoo 

Dịch  giả:  Uông  Xuân  Vy  - Trẩn  Đảng  Khoa 

TGM  Books  giữ  bàn  quyén  xuất  bản  và  phát  hành  ấn  bản  tiếng  Việt  trên  toàn  thế  giới  theo  hợp  đổng 
chuyển  giao  bản  quyén  với  Adam  Khoo  Learning  Technologies  Group  Pte  Ltd  (AKLTG).  Bất  cử  sự  sao 
chép  nào  không  được  sự  đóng  ý của  TGM  Books  và  AKLTG  đéu  là  bất  hợp  pháp  và  vi  phạm  Luật  Xuất 
Bản  Việt  Nam,  Luật  Bản  Quyến  Quốc  Tế  và  Công  Ước  Bảo  Hộ  Bản  Quyén  Sở  Hữu  Trí  Tuệ  Berne. 


TGM  BOOKS 

www.TGMBooks.  vn 

Táng  4,  Tòa  nhà  Mirae  Business  Center 

268  Tô  Hiến  Thành,  Phường  1 5,  Quận  1 0,  TP.  Hố  Chí  Minh 

Tel  (08)  6264  7902  - Fax:  (08)  6264  7906 

Email:  books@tgm.vn 


Mục  lục 


Tác  giả  Adam  Khoo 
Lời  Giới  Thiệu 


PHẨN  I. 

THIẾT  KẾ  VÂN  MÊNH 
• • 

Chương  1 

Thành  Công  Là  Một  Cuộc  Hành  Trình 

3 

Chương  2 

Lần  Theo  Dấu  vết  Của  Thành  Công 

17 

Chương  3 

Đặt  Ra  Tiêu  Chuẩn  Cao 

35 

PHẦN  II. 

DẨN  ĐẨU 

Chương  4 

Cái  Giá  Để  Trở  Nên  Tài  Năng  Là  1 0.000  Giờ 

51 

Chương  5 

Gặp  May 

67 

Chương  6 

Dám  Chấp  Nhận  Rủi  Ro 

81 

Chương  7 

Gần  Mực  Thì  Đen  - Gán  Đèn  Thì  Sáng 

93 

Chương  8 

Tận  Dụng  Sức  Mạnh  Đòn  Bẩy  Để  Thành  Công 

107 

PHẨN  III. 

LÀM  CHỦ  THỂ  GIỚI  NÔI  TAI  TRONG  BAN 

• • • 

Chương  9 

Làm  Chủ  Thế  Giới  Nội  Tại  Trong  Bạn 

123 

Chương  10 

Thay  Đổi  Cách  Nhìn  Nhận  Bản  Thân  Để  Thay  Đổi  Cuộc  Sổng 

135 

Chương  1 1 

Rèn  Luyện  Những  Thói  Quen  Đưa  Đến  Thành  Công 

151 

Chương  12 

Hãy  Để  Cảm  Xúc  Phục  Vụ  Bạn, 

Chứ  Không  Điều  Khiển  Bạn 

169 

PHẦN  IV. 

LUÔN  DẪN  ĐẦU  CUỘC  CHƠI 

Chương  13 

Phát  Triển  Hoặc  Chấp  Nhận  Chết  Mòn 

181 

Chương  14 

Nuôi  Dưỡng  Trí  Tuệ  Và  Tâm  Hồn  Mỗi  Ngày 

195 

PHẨN  V. 

VƯỢT  QUA  NGHỊCH  CẢNH 

Chương  15 

Phần  Thưởng  Cao  Quý  Nhất  Chỉ  Dành  Cho  Người  Bền  Chí 

209 

Chương  16 

Những  Món  Quà  Đến  Từ  Nghịch  Cảnh 

225 

PHẨN  VI. 

HẠNH  PHÚC  DẦI  LẢU 

Chương  17 

Hãy  Yêu  Người  Quan  Trọng  Nhất  Cuộc  Đời  Bạn 

245 

Chương  18 

Học  Cách  Biết  ơn  Cuộc  Sống 

263 

Chương  19 

Chìa  Khóa  Mở  Ra  Hạnh  Phúc  Dài  Lâu 

277 

Tác  giả  Adam  Khoo 

Adam  Khoo  là  một  doanh  nhân,  tác  giả  sách 
bán  chạy  nhất  và  là  một  trong  những  chuyên 
gia  đào  tạo  xuất  sắc.  Trở  thành  triệu  phú  tay 
trắng  làm  nên  vào  năm  26  tuổi,  Adam  sở 
hữu  và  quản  lý  nhiều  công  việc  kinh  doanh 
với  tổng  thu  nhập  hàng  năm  hơn  30  triệu 
đô.  Anh  là  Chủ  tịch  của  công  ty  Adam  Khoo 
Learning  Technologies  Group,  một  trong 
những  công  ty  lớn  nhất  châu  Á về  giáo  dục 
và  đào  tạo. 

Adam  cũng  là  tác  giả  của  mười  một  quyển  sách  bán  chạy  nhất  khác  bao  góm/l  Am  Giíted, 
So  Are  You!"  (ấn  bản  tiếng  Việt  - "Tôi  Tài  Giỏi,  Bạn  Cũng  ThếD,  “ How  to  Multiplỵ  Your 
Child's  Intelligence",  "Master  Your  Mind,  Design  Your  Destinỵ"(ấn  bản  tiếng  Việt  - "Làm 
Chủ  Tư  Duy,  Thay  Đổi  Vận  Mệnh",  "Secrets  of  Self-made  Millionaires"  (ấn  bản  tiếng 
Việt  - "Bí  Quyết  Tay  Trắng  Thành  Triệu  Phú")  và  "Nurturing  the  VVinner  & Genius  in 
Your  Child"  (ấn  bản  tiếng  Việt  - "Con  Cái  Chúng  Ta  Đều  Giỏi").  Những  quyển  sách 
của  anh  liên  tục  nằm  trong  danh  mục  sách  bán  chạy  nhất  toàn  quốc  và  đã  được  dịch 
sang  sáu  thử  tiếng. 

Adam  tốt  nghiệp  bằng  danh  dự  ngành  Quản  trị  kinh  doanh  ở trường  Đại  Học  Quốc 
Gia  Singapore  (National  Universitỵ  of  Singapore  - NUS).  Thời  sinh  viên,  anh  đứng  trong 
top  1%  những  sinh  viên  dẫn  đáu  trường  và  được  nhận  vào  chương  trình  Phát  Triển  Tài 
Năng  (Talent  Development  Program),  một  chương  trình  đào  tạo  những  sinh  viên  tài 
năng  của  trường. 

Trong  hơn  18  năm  qua,  anh  đã  đào  tạo  hơn  550.000  học  sinh  sinh  viên,  giáo  viên, 
chuyên  gia,  nhân  viên  và  chủ  doanh  nghiệp  về  việc  phát  triển  tiềm  năng  cá  nhân  và 
đạt  thành  quả  xuất  sắc  trong  nhiều  lĩnh  vực. 

Thành  công  và  thành  tích  đạt  được  của  anh  thường  xuyên  được  đảng  tải  trên  các 
phương  tiện  truyền  thông  trong  khu  vực  như  The  Straits  Times,  The  Business  Times, 
The  New  Paper,  Lianhe  Zaobao,  Channel  News  Asia,  Channel  u,  Channel  8,  Nevvsradio 
938,  The  Hindu,  The  Malaysian  Sun,  The  Star  và  thậm  chí  trên  cá  Đài  truyền  hình  Quổc 
gia  Brazil.  Năm  2007,  tạp  chí"The  Executive  Magazine''đã  xếp  hạng  Adam  Khoo  là  một 
trong  25  người  giàu  nhất  Singapore  dưới  tuổi  40. 


Những  Tựa  Sách  Khác  của  Adam  Khoo 


Tôi  Tài  Giỏi,  Bạn  Cũng  Thế! 

Làm  Chủ  Tư  Duy,  Thay  Đổi  Vận  Mệnh 
Con  Cái  Chúng  Ta  Đểu  Giỏi 
Bí  Quyết  Thành  Công  Dành  Cho  Tuổi  Teen 
Bí  Quyết  Tay  Trắng  Thành  Triệu  Phú 


Bí  Quyết  Gây  Dựng  Cơ  Nghiệp  Bạc  Tỷ 


Một  Lời  Cảm  ơn  Đặc  Biệt  Gửi  Đến 
Những  Người  Đã  Làm  Nên  Cuộc  Đời  Tôi 


Xin  gửi  đến  cha  mẹ  Vince,  Betty  và  Joanne,  những  người  đã  dành  cho  tôi  tình  yêu 
thương  và  sự  ủng  hộ  vô  điều  kiện  trong  suốt  những  năm  qua.  Lời  câm  ơn  dành  cho  vợ 
tôi,  Sally,  người  luôn  là  nguồn  cảm  hứng  và  sức  mạnh  cho  tôi.  Gửi  đến  hai  con  gái  yêu 
Kelly  và  Samantha  đã  giúp  tôi  mỉm  cười  mỗi  ngày. 

Xin  dành  lời  cảm  ơn  các  đổng  nghiệp  của  tôi,  Patrick  Cheo,  Garỵ  Lee,  Jovasky  Pang, 
Ramesh  Muthusamỵ,  Susan  Hartavvan,  Alien  Lim,  Sinta  Halim,  những  người  bạn  cùng 
chung  chí  hướng  tạo  nên  một  doanh  nghiệp  đào  tạo  hàng  đẩu  châu  Á dành  cho  các 
cá  nhân  và  tổ  chức.  Xin  cảm  ơn  những  đối  tác  trong  kinh  doanh:  Conrad  Lim,  Jack 
Wong,  Jason  Wee  và  Yeo  Keong  Hee,  những  người  đã  đưa  chương  trình  đào  tạo  giúp 
thay  đổi  cuộc  sống  của  chúng  tôi  đến  với  cộng  đổng,  cũng  xin  cảm  ơn  hai  bạn  của 
tồi  - Ron  Kauíman  và  Fabian  Lim  - những  diẻn  giả  bậc  thầy. 

Xin  cảm  ơn  các  chuyên  gia  đào  tạo  và  giáo  viên  trong  tổ  chức  của  tối:  Rossana 
Chen,  Tiến  sĩ  Peter  Yan,  Tiến  sĩ  Cheah  Yin  Mee,  Usman  Asad,  Gerald  Lee,  Ben  Ong, 
Amin  Morni,  Melvin  Chew,  Danny  Tong,  Leroy  Ratnam,  Freddy  Gomez,  Choos  Yuan 
Yee,  Jeff  Tan,  Pamela  Chong,  Andrea  Chan,  Gopal  Suppiah,  Ridhwan  Yusoff,  Adeline 
Wong,  Cherỵl  Tham,  Carmen  Gomez,  Anni  Bahar,  Tracy  Zhou  và  Priscilla  Looi,  những 
người  không  ngừng  nâng  cao  chất  lượng  khóa  học  bằng  chính  niém  đam  mê  và  cổng 
hiến  của  họ. 

Xin  cảm  ơn  đến  đội  ngủ  quản  lý  tuyệt  vời  của  tôi:  Andrevv  Ling,  JD  Lee,  Desmond 
Eng,  Jeremy  Han,  Queenie  Lim,  Susan  Hartawan,  Fred  Tan  và  Kennỵ  Tran  (diễn  giả 
Trần  Đăng  Khoa),  những  người  đã  không  mệt  mỏi  chung  sức  để  tập  đoàn  Adam 
Khoo  phát  triển  nhanh  chóng.  Xin  cảm  ơn  tất  cả  các  thành  viên  khác  và  các  bạn  bè 
tôi:  Dolly  Lee,  Serene  Quek,  EsleỵTeo,  Candy  Lim,  Daniel  Wu,  Kristy,  Lee  Hui  Wen,  Siva, 
Natalie  Lim,  Vernie  Leow,  Eileen  Goh,  Ee  Von,  Irene  Zhuang,  Terence  Yao,  Joycelina 
Fadjar  và  hơn  1 00  con  người  của  AKLTG  mà  tối  không  thể  liệt  kê  hết  ở đây...  Xin  cảm 
ơn  các  bạn! 

Xin  gửi  lòng  biết  ơn  đến  những  người  bạn  trên  diễn  đàn  YPO:  Vincent  Ong, 
Deborah  Ho,  Beh  Swan  Gin,  Hogi  Hyjn,  Ramesh  Subrahmanian,  Adelena  Shee, 


Maarten  Buitelaar,  Heinrich  Jessen.  Một  lời  cảm  ơn  khác  xin  gửi  đến  tất  cả  những 
người  bạn  Andỵ  Ong,  Ong  Tze  Boon,  Aaron  Ang,  Elim  Chew,  Douglas  Foo,  Goh  Kai 
Kui,  Dennis  Wee,  Patrick  Liew. 

Quyển  sách  này  còn  dành  tặng  PeteTan,  Melvyn  Chan,  Julieh  Chan,  Shawn  Soo,  Ng 
Kar  Hoe,  Michele  Chua,  Chris  Yam,  Tan  Ee  Yan,  Eldhi  Yandi,  Jacklyn  Ker,  Joel  Yeo,  Loke 
Wai  Hoe,Tze  Meng,  Meng  Chew,  Hoe  Peng  và  hàng  trăm  huấn  luyện  viên  khác,  những 
người  đã  tình  nguyện  dành  thời  gian  quay  lại  và  dẫn  dắt  học  viên  trong  các  khóa  học 
"SuperKids1  M"(Thiếu  Niên  Siêu  Đẳng),"l  Am  Gifted,  So  AreYou!™"(TôiTài  Giỏi,  Bạn  Cũng 
Thế!),"Patterns  of  Excellence'  ''"(Những  Mố  Thức  Thành  Công)  và  "VVealth  Academy'w" 
(Khóa  Học  Làm  Giàu).  Đặc  biệt,  xin  cảm  ơn  VVilliam  Tan,  Philip  Kiew  và  toàn  bộ  những 
thành  viên  khác  của  ban  VVAIIC.  Chúng  tôi  không  thể  nào  hoàn  thành  nhiệm  vụ  nếu 
không  có  các  bạn. 

Xin  chân  thành  cảm  ơn  tất  cả  những  đàn  anh  đàn  chị,  hiệu  trưởng,  giáo  viên  và  các 
giảng  viên  của  tỏi  thuộc  trường  cấp  hai  Ping  Yi,  trường  cao  đẳng  Victoria  và  khoa  Quàn 
trị  kinh  doanh  thuộc  Đại  học  Quốc  gia  Singapore  (NUS),  những  người  đã  đóng  vai  trò 
quan  trọng  trong  việc  hình  thành  con  người  tôi  ngày  hôm  nay.  Đặc  biệt  xin  cảm  ơn 
Tổng  thống  Tony  Tan  và  đệ  nhất  phu  nhân  Mary  Tan,  giáo  sư  Wee  Chow  Hou,  bà  Lee 
Phui  Mun,  bà  Ng  GekTiang,  giáo  sư  Kulwant  Singh  và  giáo  sư  May  Lwin.  Xin  cảm  ơn  tát 
cả  các  cố  ván  và  chuyên  gia  đào  tạo  đã  giúp  tôi  nhận  ra  sức  mạnh  thật  sự  bên  trong 
bản  thân  mình.  Xin  gửi  đến  người  thắỵ  đẩu  tiên,  Ernest  Wong,  đã  mở  mang  tẩm  nhìn 
cho  tỏi.  Xin  cảm  ơn  những  bậc  tháy  thành  đạt  và  thịnh  vượng  như  Tiến  sĩTad  James, 
Tiến  sĩ  Richard  Bandler,  John  LaValle.Tony  Buzan,  Brad  Sugars,  Robert  G.  Allen,  Michael 
Gerber  và  Anthony  Robbins,  tát  cả  đều  đã  dạy  tôi  những  chiến  lược  vô  giá  để  có  được 
cuộc  sống  thành  công  tột  bậc. 


cảm  ơn  Những  Doanh  Nghiệp 
Đẵ  ủng  HỘTôi Trong  Nhiều  Nảm  Qua 


Accenture Technology  Solutions 
Allianz  Insurance  Company  Of  Singapore 
American  International  Assurance 
Apple  South  Asia 
Aviva 

Bayer  (South  East  Asia) 
c & H Realty 
Canon  Singapore 
Cargotec 
Caterpillar  Asia 
Changi  General  Hospital 
Citibank  Singapore 

Defence  Science  And  Technology  Agencỵ 

Dennis  Wee  Realty 

Domino's  Pizza 

ERA  Singapore 

Ernst  & Young 

Exxonmobil 

Health  Promotion  Board 
Hevvlett  Packard  Singapore 
Hong  Leong  Bank 
Housing  Development  Board 
HSBC  Insurance 
HSR  Realty 

lnfocomm  Development  Authority 
LandTransport  Authority 
Manulife 


Million  Dollar  RoundTable 
Mediacorp 
Ministry  Of  Defence 
Ministry  Of  Education 
Ministry  Of  Manpovver 
National  Skin  Centre 
National  University  Of  Singapore 
Nike 

NTUC  Income 
Petrosea 

Procter  & Gamble 
Propnex  Realty 

Prudential  Assurance  Company  Singapore 

SAP 

Shell 

Singapore  Armed  Forces 

Singapore  Customs 

Singapore  Police  Force 

Singapore  Technologies  Engineering 

Starlite  Printers 

Taylor's  College 

Tetra  Pak 

Great  Eastern  Life  Assurance  Company 
Unilever 

United  Overseas  Bank 

Urban  Redevelopment  Authority 

VVyeth  Nutritionals 


Lời  Giới  Thiêu 


Kể  từ  khi  mở  mắt  chào  đời,  chúng  ta  đã  tham  gia  vào  một  trò  choi  mang  tên  cuộc 
sóng.  Cũng  như  bao  trò  chơi  khác,  nó  có  luật  lệ  hẳn  hoi  và  bạn  phải  tuân  theo.  Trò  chơi 
cuộc  sống  này  đắỵ  cạnh  tranh  và  cũng  không  kém  phẩn  vui  nhộn.  Hoặc  chúng  ta  ngồi 
bên  lề  tròn  mắt  quan  sát  người  khác  chơi,  hoặc  tham  gia  vào  cuộc  chơi  đó.  Chúng  ta 
có  thể  lựa  chọn  chơi  để  chiến  thắng  hay  chơi  chỉ  để  "khống  bị  thua". 

Có  rất  nhiều  trò  chơi  nhỏ  cấu  thành  trò  chơi  lớn  này.  Chúng  ta  có  trò  chơi  sự  nghiệp, 
trò  chơi  tình  cảm/gia  đình,  trò  chơi  tiền  bạc,  trò  chơi  lối  sống,  trò  chơi  sức  khỏe  và  trò 
chơi  tinh  thần/đạo  đức.  Rất  nhiều  người  tin  mình  không  thể  giành  thắng  lợi  trong  mọi 
cuộc  chơi,  thế  nên  nếu  bạn  thắng  trò  chơi  sự  nghiệp,  hẳn  bạn  phải  hy  sinh  và  chấp 
nhận  thua  cuộc  trong  trò  chơi  gia  đình.  Nếu  bạn  chiến  thắng  trò  chơi  tiền  bạc,  có  thể 
bạn  phải  chiến  bại  trò  chơi  tinh  thẩn. 

Tin  tốt  lành  là  đã  có  nhiéu  người  tìm  ra  cách  chiến  thắng  trong  tất  cả  các  trò  chơi  nhỏ 
ấy,  và  bạn  củng  có  thể  làm  được  điều  tương  tự.  Những  người  chiến  thẩng  không  chỉ 
có  sức  khỏe  tuyệt  vời,  phong  phú  về  đời  sống  tinh  thần  mà  còn  cho  đi  rất  nhiều  trên 
con  đường  mình  đang  đi.  Họ  là  những  người  thành  công  rực  rỡ  trong  sự  nghiệp  và  tận 
hưởng  niềm  hạnh  phúc  với  gia  đình  cùng  bạn  bè  chung  quanh.  Họ  đã  chứng  minh 
một  điểu  rằng  không  có  chuyện  chỉ  tháng  được  vài  phần  nhỏ  cùa  trò  chơi  cuộc  đời. 

Những  người  chiến  thắng  mà  tôi  sẽ  đề  cập  và  bạn  sẽ  được  biết  đến  trong  quyển  sách 
này  không  hề  được  sinh  ra  với  những  lợi  thế  hơn  người,  cũng  không  phải  họ  có  một 
cuộc  đời  xuôi  chèo  mát  mái,  chuyện  cứ  tự  nhiên  đâu  vào  đấy.  Rất  nhiéu  người  trong 
số  đó  vẫn  chiến  tháng  cuộc  chơi  dù  phải  đối  mặt  với  những  trở  ngại  tưởng  chừng  như 
không  khắc  phục  nổi:  bị  bỏ  rơi  từ  thuở  nhỏ,  tàn  tật,  nghèo  đói,  bị  ngược  đãi  và  chịu 
nhiều  bệnh  tật. 

Để  thật  sự  sống  thành  đạt  và  viên  mãn,  bạn  phải  giành  chiến  thắng  trong  mọi  lĩnh  vực 
lớn  nhỏ.  Lĩnh  vực  nào  cũng  quan  trọng  cả.  Suy  cho  cùng  thì  bạn  thành  công  trong  sự 
nghiệp,  hay  kiếm  được  thật  nhiều  tiền  để  làm  gì,  khi  mà  cuối  cùng  chẳng  có  người 
thân  yêu  nào  bên  cạnh  để  sẻ  chia?  Hoặc  bạn  không  có  đủ  sức  khỏe  để  tận  hưởng 
thành  quả  mình  làm  ra? 


http : //s  ach  viet . edu . vn 


Quyển  sách  này  nghiên  cứu  phương  pháp  của  những  người  chiến  thắng  trò  chơi  cuộc 
sống.  Nó  đưa  ra  những  cách  thức,  chiến  lược  đã  mang  thành  công  đến  với  họ.  May 
mắn  thay,  từ  tuổi  1 3,  tồi  đã  được  nhiều  đàn  anh  và  giáo  viên  giỏi  dẫn  dắt,  truyền  đạt 
những  phương  pháp  vươn  tới  thành  công  hữu  hiệu,  đã  được  chứng  minh  qua  thời 
gian.  Trong  suốt  24  năm  qua,  những  phương  pháp  ấy  đã  giúp  tôi  thành  công  nổi  trội 
hơn  hẳn  bạn  bè  đổng  trang  lứa. 

Nhờ  những  phương  pháp  hiệu  quả  này,  tồi  đã  trở  thành  một  trong  những  sinh  viên 
xuất  sắc  nhất  Singapore  và  gây  dựng  nên  một  tập  đoàn  đào  tạo  hàng  đẩu  châu  Á.  Nó 
biển  tôi  thành  tác  giả  có  những  đẩu  sách  bán  chạy  nhất  trên  nhiều  quốc  gia  và  là  triệu 
phú  tay  trắng  làm  nên.  Chưa  hết,  nó  còn  mang  lại  cho  tôi  cơ  hội  tác  động  tích  cực 
đến  cuộc  sống  của  hàng  trăm  ngàn  người  trong  quá  trình  đào  tạo.  Và  quan  trọng  hơn 
cả,  nó  giúp  tôi  bồi  đắp  được  những  tình  bằng  hữu  tuyệt  vời,  cùng  một  gia  đình  hạnh 
phúc  trọn  vẹn  như  ngày  hôm  nay. 

Thông  qua  các  khóa  học  "Patterns  of  Excellence"  (Những  Mỏ  Thức  Thành  Công)  và 
"Wealth  Academỵ"(Khóa  Học  Làm  Giàu),  tôi  đâ  hướng  dàn  những  phương  pháp  thay 
đồi  cuộc  sống  cho  hàng  ngàn  học  viên  thuộc  mọi  tắng  lớp  khác  nhau  trong  xã  hội,  và 
tôi  may  mắn  được  chứng  kiến  sức  ảnh  hưởng  to  lớn  của  khóa  học  đến  cuộc  sống  của 
họ.  Những  kiến  thức  tuy  đơn  giản  nhưng  hiệu  nghiệm  đã  giúp  các  học  viên  của  tôi 
vượt  qua  tình  cảnh  vỡ  nợ,  chứng  nghiện  ngập,  hỏn  nhân  tan  vỡ  và  căn  bệnh  trám  cảm. 
Chính  những  kiến  thức  ấy  còn  giúp  họ  vươn  lên  những  vị  trí  lãnh  đạo  cao  nhất  trong 
sự  nghiệp,  gắy  dựng  cơ  ngơi  kinh  doanh  thành  công  và  dối  dào  về  tài  chính. 

Quan  trọng  hơn  nữa,  tôi  tin  những  kiến  thức  và  nguyên  tắc  chứa  đựng  trong  quyển 
sách  này  cũng  sẽ  giúp  bạn  tạo  ra  được  những  kết  quả  phi  thường  trong  chính  cuộc 
đời  mình.  Hãy  cùng  tận  hưởng  cuộc  chơi  và  chơi  để  thắng! 


Adam  Khoo 


http://sachviet.edu.vn 


THIET  KEVẠNMẸNH 


CHƯƠNG 


THÀNH  CÔNG  LÀ 
MỘT  CUỘC 
HÀNH  TRÌNH 


ADAM  KIIOO 


CHƯƠNG  1 : 

Thành  Công  Là  Một 
Cuộc  Hành  Trình 


Thành  công  - niềm  khát  khao  mà  đa 
số  chúng  ta  ai  cũng  nỗ  lực  tìm  kiếm 
trong  cuộc  sống. Tất  cả  chúng  ta  đều 
nhắm  đến  một  cuộc  đời  rạng  rỡ  ánh 
hào  quang:  xây  dựng  các  mối  quan 
hệ  bển  vững,  thành  danh  trong 
sự  nghiệp  và  nuôi  dạy  con  cái  nên 
người.  Chính  vì  thế  ta  mới  cố  công 
học  hành  và  làm  việc  chăm  chỉ,  bởi 
đó  là  điều  ta  tin  sẽ  mang  lại  niềm 
vui,  ý nghĩa  cho  cuộc  đời  mình. 

Vậy  để  tôi  hỏi  bạn  một  câu  cản  bản 
nhất. Thành  công  là  gì?  Làm  sao  bạn 
biết  mình  đã  thành  công  hay  chưa? 
Trước  khi  chúng  ta  giành  chiến 
thắng  trong  trò  chơi  cuộc  sống,  hẳn 
ta  phải  biết  luật  chơi  là  gì,  đúng  không?  Buồn  cười  là  đa  số  những  người  tôi 
hỏi  đều  cảm  thấy  rất  khó  trả  lời.  Một  số  còn  im  lặng  không  biết  nói  gì. 

Sự  thật  là  không  tổn  tại  một  định  nghĩa  duy  nhất  về  thành  công.  Thành 
công  mang  ý nghĩa  khác  nhau  đối  với  từng  người  khác  nhau.  Một  số  cảm 
thấy  mình  thành  công  khi  họ  đạt  được  những  mục  tiêu  to  lớn,  vĩ  đại.  "Tôi  chỉ 
thành  công  khi  tôi  mở  công  ty  riêng,  trở  thành  triệu  phú,  cưới  được  người 
vợ  trong  mơ  và  cho  con  cái  ăn  học  thành  tài",  là  một  số  điều  họ  chia  sẻ  cùng 


CHIẾN  THẢNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 


DỊCH  GIẢ  UỔNG  XUÂN  VY  • TRÁN  ĐÀNG  KHOA 

tôi.  Những  người  này  có  những  tiêu  chí  đánh  giá  bên  trong.  Họ  tự  xác  định 
mức  độ  thành  công  của  mình  dựa  trên  những  quy  chuẩn  cá  nhân  riêng  biệt. 
Một  số  khác,  ngược  lại,  tin  rằng  họ  thành  công  khi  họ  được  xà  hội  và  những 
người  chung  quanh  công  nhận.  Họ  nghĩ  gì  về  mình  không  quan  trọng,  cái 
chính  là  người  khác  nghĩ  về  họ  ra  sao.  Với  những  người  dựa  trên  tiêu  chí 
đánh  giá  bên  ngoài  này,  họ  chỉ  thành  công  khi  thắng  giải,  đánh  bại  người 
khác  hoặc  được  mọi  người  tung  hô. 

Và  một  nhóm  khác  nữa,  cảm  thấy  thành  công  miễn  là  họ  đã  nỏ  lực  hết  sức, 
bất  kể  kết  quả  ra  sao  hoặc  người  khác  nghĩ  gì.  Thế  thì,  định  nghĩa  thành 
công  của  bạn  là  gì?  Quy  luật  của  bạn  trong  trò  chơi  cuộc  sổng  ra  sao?  Điểu 
kiện  tiên  quyết  để  bạn  cảm  thấy  mình  thành  công  là  như  thế  nào?  Một  lẩn 
nữa,  không  có  câu  trả  lời  đúng  hay  sai.  Điều  quan  trọng  nhất  là  liệu  định 
nghĩa  về  thành  công  ấy  có  giúp  bạn  tận  dụng  tối  đa  tiềm  năng  bản  thân, 
hay  nó  cản  đường  cản  lối  bạn. 

Thành  công  không  phải  là  đích  đến, 
mà  là  cả  một  cuộc  hành  trình 

Cho  phép  tôi  chia  sẻ  với  bạn  một  định  nghĩa  thành  công  chung  của  vài  cá 
nhân  tên  tuổi,  được  nhiều  người  nể  trọng.  Họ  là  những  người  đá  góp  phẩn 
xây  dựng  nên  thế  giới  này  bằng  chính  những  thành  quả  phi  thường  mà  họ 
đạt  được. 

Tôi  tin  thành  công  không  phải  là  đích  cuối  cùng  mà  bạn  tìm  đến.  Thành 
công  không  đơn  giản  là  đạt  được  mục  tiêu  phía  trước. 

Thay  vào  đó,  thành  công  là  một  quá  trình  không  ngừng  nghỉ,  từng  bước 
tiến  gần  đến  những  mục  tiêu  của  mình  mỏi  ngày.  Giả  sử  bạn  đặt  mục  tiêu 
tạo  dựng  một  doanh  nghiệp  máy  tính  thu  vể  một  triệu  đô  lợi  nhuận.  Năm 
đầu  tiên,  bạn  nỗ  lực  hết  sức  nhưng  cuối  cùng  bị  lỗ  100.000  đô.  Năm  thứ 
hai,  bạn  rút  kinh  nghiệm,  cải  tiến  mô  hình  hoạt  động,  năng  động  tìm  kiếm 
khách  hàng.  Rốt  cuộc  cuối  năm  bạn  vẫn  chịu  lỗ  50.000  đô.  Trong  ba  năm 
tiếp  theo,  bạn  cố  gắng  xoay  sở  chỉ  để  hòa  vốn  và  vẫn  không  ngừng  tôi  luyện 
kỹ  nảng  kinh  doanh  của  mình,  lúc  nào  cũng  làm  việc  chăm  chỉ  và  cương 


CHƯƠNG  1:  THÀNH  CỒNG  I.À  MỘT  cuộc  HÀNH  TRĨNH 


ADAM  KIIOO 


quyết  không  bỏ  cuộc.  Thế  rồi,  đến  năm  thứ  sáu,  bạn  chinh  phục  được  một 
loạt  khách  hàng  tiềm  năng.  Doanh  nghiệp  của  bạn  chạm  mức  lợi  nhuận  1 
triệu  đô.  Chúc  mừng,  bạn  đã  đạt  được  mục  tiêu! 

Trong  tình  huống  trên,  bạn  thật  sựcảm  thấy  thành  công  vào  thời  điểm  nào? 
Phải  chăng  đó  là  ngày  lợi  nhuận  doanh  nghiệp  của  bạn  cán  mức  1 triệu  đô? 
Trong  thực  tế,  đạt  1 triệu  đô  lợi  nhuận  không  xảy  ra  ngày  một  ngày  hai.  Nó 
cũng  không  phải  là  kết  quả  của  một  quyết  định,  hay  một  hành  động  đơn  lẻ 
nào  đó.  Bạn  đạt  được  mục  tiêu  vì  bạn  thành  công  trong  việc  đưa  ra  nhiều 
quyết  định  đúng  đắn,  học  hỏi  từ  sai  lầm,  cải  tiến  và  kiên  trì  hành  động  mỗi 
ngày,  trong  suốt  sáu  năm  trời  ròng  rã.  Bạn  là  người  thành  công  trong  từng 
bước  tiến  về  phía  mục  tiêu  đó. 

Bạn  có  thể  thành  công  ngay  từ  hôm  nay! 

Vậy  bạn  có  tin  rằng  mình  là  người  thành  công  không?  Đa  số  những  người 
tôi  hỏi  đểu  đáp  "Không".  "Tôi  chưa  thành  công  cho  đến  khi  nào  tỏi  đạt  được 
mục  tiêu  của  mình.  Ngày  ấy  còn  xa  lắm,"  phần  lớn  đều  nói  vậy. 

Tôi  thì  lại  cho  rằng:  miễn  là  mỗi  sáng  thức  dậy,  bạn  làm  một  điều  gì  đó  và 
tiến  gần  hơn  đến  mục  tiêu  đã  định,  thì  bạn  đã  là  người  thành  công  từ  ngày 
hôm  ấy.  Miễn  là  bạn  không  ngừng  học  hỏi  điều  mới  mẻ,  hoàn  thiện  mình 
hơn  ngày  hôm  qua,  thì  bạn  đã  thành  công  rồi. 

"Nói  thê  thì  chẳng  phải  thành  công  dẻ  dàng  quá  hay  sao?",  rất  nhiều  người 
hỏi  tôi  như  thế.  "Chắc  chắn  là  vậy!",  tôi  đáp.  Tôi  nhận  ra  rằng  thành  công  này 
kéo  theo  thành  cồng  khác.  Khi  bạn  cảm  nhận  và  tin  rằng  mình  thành  công, 
bạn  sẽ  có  sự  tự  tin  và  động  lực  mạnh  mẽ  để  không  ngừng  bước  tới,  ngày 
một  thành  công  hơn.  Hãy  nhìn  nhận  mình  là  người  thành  công  ngay  từ  bây 
giờ  và  bạn  sẽ  bắt  đầu  suy  nghĩ,  hành  động  như  một  người  thành  công  thật 
sự,  thu  hút  thêm  nhiều  thành  công  khác  vào  cuộc  đời  mình. 

Nếu  bạn  còn  nghĩ  mình  chỉ  đáng  được  xem  là  người  thành  công  khi  bạn 
đạt  được  điều  mình  muốn  trong  vài  năm  nữa,  thì  rất  có  thể  bạn  sẽ  chẳng  vể 
đích  được  đâu.  Có  khi  bạn  không  tìm  được  nguồn  động  lực  và  niềm  tin  vào 


CHIẾN  THẮNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 


DỊCH  GIẢ  UỔNG  XUÂN  VY-  TRÁN  ĐÀNG  KHOA 

bản  thân  để  vượt  qua  mọi  trở  ngại  trên  chặng  đường  đi.  Bạn  chỉ  hài  lòng  về 
mình  và  cuộc  đời  mình  vào  cuối  cuộc  hành  trình,  chứ  không  phải  trong  suốt 
cuộc  hành  trình,  trong  khi  đó  mới  là  phẩn  quan  trọng  nhất. 

Luật  chơi  của  người  thắng  cuộc 


Người  chiến  thắng  là  người  dám  đặt  ra  những  mục  tiêu  to  lớn  và  không  bao 
giờ  bỏ  cuộc  cho  đến  khi  đạt  được  nó.  Họ  thành  công  là  vì  thế.  Ngược  lại,  rất 
nhiều  người  sợ  đặt  mục  tiêu.  Nếu  có  đặt  đi  nữa,  họ  lại  không  dám  mơ  xa  vì 
sợ  mình  sẽ  thất  bại.  Họ  không  đủ  động  lực  và  tựtin  để  làm  những  gì  cần  làm 
nhằm  tạo  bước  đột  phá. 

Sao  lại  thế  nhỉ?  Sự  khác  biệt  nằm  ở cách  người  thắng  cuộc  và  người  bình 
thường  định  nghĩa  về  thành  công.  Họ  tham  gia  cuộc  chơi  theo  những  luật 
lệ  khác  nhau. 

Người  thắng  cuộc  biết  thành  công  là  cả  quá  trình  nỏ  lực  đạt  đến  mục  tiêu, 
từng  bước  một.  Lấy  ví  dụ,  khi  tôi  viết  quyển  sách  đẩu  tay  của  mình,  'Tôi  Tài 
Giỏi,  Bạn  Cũng  Thế!"  tôi  đặt  mục  tiêu  táo  bạo  là  bán  được  1 triệu  bản  in  trên 
24  nước  trong  vòng  một  năm.  Mục  tiêu  đầy  khích  lệ  ấy  là  động  lực  khiên  tôi 
lao  vào  làm  việc  hết  mình.  Tôi  biết  mình  phải  viết  ra  một  quyển  sách  xứng 
đáng  nằm  vào  danh  mục  bán  chạy  nhất  thế  giới. 

Khi  quyển  sách  được  phát  hành  vào  tháng  sáu  năm  1 998,  tôi  làm  mọi  cách 
để  quảng  bá  nó,  thông  qua  những  buổi  giới  thiệu  sách  và  các  kênh  quảng 
cáo.  Một  năm  trôi  qua,  một  triệu  bản  là  con  số  không  tưởng.  Thay  vào  đó, 
tôi  chỉ  bán  được  có  1 0.000  quyển.  Vậy  tôi  xem  đó  là  thất  bại  ư?  Hay  tôi  thất 
vọng  và  nhục  nhã?  Hoàn  toàn  không.  Tất  cả  nằm  ở cách  tôi  định  nghĩa 
thành  công.  Miễn  là  tôi  đang  tiến  dán  đến  mục  tiêu  của  mình  (từ  chỗ  không 
bán  được  quyển  nào,  tôi  đã  bán  được  10.000  bản),  vậy  tôi  đã  thành  công 
đấy  chứ.  Tôi  không  có  gì  tiếc  nuối  chuyện  mình  đặt  ra  mục  tiêu  cao  như 
thế  ngay  từ  đầu.  Mặc  dù  còn  xa  lắm  tôi  mới  đạt  được,  mục  tiêu  đó  vẫn  có 
tác  dụng  thúc  đẩy  tôi  nỗ  lực  hơn  hẳn  bất  kỳ  tác  giả  nào  tôi  biết.  Nhà  xuất 
bản  lúc  ấy  báo  cho  tôi  rằng  một  quyển  sách  trong  nước  có  doanh  số  bán  ra 
trung  bình  là  2.000  bản,  và  sách  bán  chạy  nhất  trong  nước  trung  bình  đạt 


CHƯƠNG  1:  THÀNH  CỒNG  LÀ  MỘT  cuộc  HÀNH  TRĨNH 


ADAM  KIIOO 


mức  5.000  bản.  Vậy  tính  ra  con  số  10.000  bản  của  tôi  đã  đạt  kỷ  lục  và  "đứa 
con  tinh  thần"  của  tôi  đứng  đầu  danh  sách  những  tác  phẩm  bán  chạy  nhất 
do  Thời  báo  Singapore  Straits  Times  bình  chọn. 

Thế  nhưng  tôi  vẫn  chưa  chịu  hài  lòng.  Bởi  thành  công  là  một  cuộc  hành 
trình  không  bao  giờ  kết  thúc  và  nó  càng  không  phải  đích  đến,  vậy  nên  tôi 
tiếp  tục  dấn  thân  để  đạt  đến  mốc  một  triệu  bản,  và  càng  làm  việc  chăm  chỉ 
hơn  nữa  nhằm  quảng  bá  quyển  sách.  Chỉ  trong  vòng  vài  năm  tiếp  theo, 
quyển  sách  được  bán  ra  hơn  140.000  bản  và  được  dịch  sang  sáu  thứ  tiếng. 
Một  lần  nữa,  tôi  biết  mục  tiêu  vẫn  còn  xa  vời  nhưng  dẫu  sao,  tôi  vẫn  thấy 
mình  thành  công. 

Cám  giác  là  một  tác  giả  nổi  tiếng  mang  đến  cho  tôi  niềm  đam  mê  và  sựtự 
tin  để  tiếp  tục  viết  thêm  mười  quyển  sách  khác  trong  vòng  mười  năm  tiếp 
theo.  Năm  trong  số  đó  lọt  vào  danh  sách  những  tác  phẩm  bán  chạy  do  hai 
tạp  chí  Borders  và  Straits  Times  bình  chọn.  Tổng  số  sách  bán  ra  trên  toàn 
thế  giới  đã  cán  mốc  một  triệu  bản  (tính  luôn  cả  bản  dịch  và  sách  điện  tử). 
Mặc  dù  tôi  không  bán  được  một  triệu  bản  của  quyển  sách  đẩu  tay  trong 
vòng  một  năm,  tôi  đã  bán  được  một  triệu  bản  của  1 1 quyển  sách  trong 
vòng  10  năm. 

Thế  mới  biết,  trong  cuộc  sống  này  không  phải  lúc  nào  ta  cũng  gặt  hái  được 
những  thành  quả  theo  đúng  cách  mình  đã  định.  Tuy  nhiên,  nếu  bạn  xem 
như  mình  đã  thành  công  mỗi  khi  bạn  tiến  gần  hơn  đến  mục  tiêu,  thì  bạn  sẽ 
tiên  rất  sát  đến  mục  tiêu  ấy.  Và  chính  cảm  giác  hăng  say  với  công  việc,  cảm 
giác  hài  lòng  và  được  đền  bù  xứng  đáng  sau  những  nỗ  lực  không  mệt  mỏi 
mới  là  đáng  kể. 

Mỗi  thất  bại  là  một  bài  học  kinh  nghiệm 

Đã  bao  giờ  bạn  xác  định  mục  tiêu,  làm  hết  sức  mình  để  đạt  được  nó  nhưng 
lại  thất  bại  ê chề?  Dĩ  nhiên  là  có  rồi!  Năm  tôi  20  tuổi  (khoảng  17  năm  về 
trước),  tôi  hứng  chí  tham  gia  vào  thị  trường  chứng  khoán  để  cẩu  may. 
Chẳng  có  chút  vốn  kiến  thức  nào,  hành  trang  chỉ  là  sự  nhiệt  tình  tuổi  trẻ,  tôi 
đổ  hết  tiền  bạc  vào  mua  chứng  khoán,  tin  rằng  chẳng  bao  lâu  nữa,  số  tiền 


CHIẾN  THẢNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 


DỊCH  GIẢ  UỔNG  XUÂN  VY-  TRÁN  ĐÀNG  KHOA 


này  sẽ  nhân  ba. 

Tôi  đặt  mục  tiêu  kiếm  được  50.000  đô  trong  vòng  một  năm.  Thế  nhưng, 
thực  tế  phũ  phàng  là  tôi  mất  phân  nửa  số  tiền  dành  dụm.  Vào  thời  điểm  đó, 
rất  nhiều  người  rút  lui  và  không  muốn  liều  lĩnh  thêm  một  đồng  nào  nữa. Tôi 
thì  không.  Ngược  lại,  tôi  càng  quyết  tâm  nắm  vững  kỹ  năng  đẩu  tư  để  lấy  lại 
những  gì  đã  mất,  và  bắt  số  tiền  đó  phải  sinh  sôi. 

Tôi  nhận  ra  rằng  khi  tôi  hành  động  để  tiến  gẩn  đến  mục  tiêu  đặt  ra,  tỏi  thấy 
mình  "thành  công".  Và  khi  không  đạt  kết  quả  như  ý,  tôi  không  xem  đó  là 
"thất  bại",  mà  là  bài  học  kinh  nghiệm.  Nhờ  những  bài  học  này  mà  tôi  biết 
cách  làm  nào  không  hiệu  quả.  Rồi  tôi  thu  nhặt  được  nhiều  kinh  nghiệm 
hơn  những  ai  không  dám  bước  những  bước  đẩu  tiên. 

Trong  thâm  tâm,  tôi  tin  mình  KHÔNG  CÁCH  GÌ  thất  bại  được.  Chỉ  cần  đặt 
ra  mục  tiêu  và  hành  động,  tôi  chỉ  có  thể  thành  cồng,  hoặc  sẽ  học  hỏi  được 
điều  gì  đó.  Chính  định  nghĩa  ấy  đã  thôi  thúc  tôi  (và  rất  nhiều  người  thành 
công  khác)  theo  đuổi  ước  mơ  mà  không  sợ  mình  vấp  ngã. 

Chỉ  có  bạn  mớỉ  cho  phép  mình  thất  bại! 

Trong  tư  tưởng  của  người  thắng  cuộc,  hoặc  họ  sẽ  ĐẠT  ĐƯỢC  MỤCTIÊU,  hoặc 
họ  sẽ  RÚT  RA  bài  học  kinh  nghiệm.  Niềm  tin  ấy  ban  cho  họ  dũng  khí  để  ước 
mơ  và  biến  ước  mơ  đó  thành  hiện  thực  bất  chấp  mọi  thử  thách  chông  gai. 

Trong  tâm  trí  của  người  thành  công,  họ  chỉ  thất  bại  khi  họ  bỏ  cuộc,  hoặc 
không  bắt  tay  vào  hành  động.  Miễn  là  bạn  nỗ  lực  hết  mình  và  không  chấp 
nhận  khoanh  tay  đứng  nhìn,  thất  bại  không  thể  xảy  ra. 

"Thất  bại  lớn  nhất  là  khi  bạn  không  thom  gia  7 00%  vào  cuộc  sống." 

Adam  Khoo 


Người  chiến  thắng  cũng  sợ  thất  bại  không  kém  gì  người  khác.  Thế  nhưng, 
nhờ  cách  họ  định  nghĩa  thát  bại,  họ  không  bao  giờ  cho  phép  mình  bỏ  cuộc 
hoặc  để  ước  mơ  vuột  khỏi  tầm  tay. 


CHƯƠNG  1:  THÀNH  CỒNG  LÀ  MỘT  cuộc  HÀNH  TRĨNH 


http : //s  ach  viet . edu . vn 


ADAM  KHOO 


"Bạn  bỏ  lỡ  100%  cú  đánh  mà  bọn  không  thực  hiện." 

VVayne  Gretsky, 

được  biết  đến  là  cầu  thủ  khúc  côn  cầu  giỏi  nhất  trong  lịch  sử 

Tại  sao  người  khác  sợ  đặt  mục  tiêu  và 
không  dám  mơ  xa? 

Nhiều  người  không  bao  giờ  nhận  ra  tiềm  năng  bản  thân  và  cũng  không  đạt 
được  gì  trong  cuộc  sống,  bởi  họ  không  dám  ước  mơ  và  sống  vì  ước  mơ  ấy. 
Khỏng  phải  vì  họ  thiếu  dũng  khí  hoặc  thiếu  quyết  tâm  hơn  những  người 
thành  công.  Tất  cả  nằm  ở cách  họ  định  nghĩa  thành  công  và  thất  bại.  Họ  tự 
hủy  hoại  minh  bằng  chính  những  "luật  lệ"thành  công  do  họ  đặt  ra. 

Từ  nhỏ,  nhiều  đứa  trẻ  đã  được  dạy  rằng  chúng  CHỈ  thành  công  khi  đạt  được 
mục  tiêu  và  ngược  lại  nếu  không  đạt  được  thì  xem  như  thất  bại. 

Bởi  đa  số  người  đời  sợ  mình  trở  thành  kẻ  thua  cuộc,  họ  cố  tránh  không  đặt 
ra  mục  tiêu.  Trong  tư  tưởng,  họ  tin  rằng  nếu  lỡ  đặt  ra  mục  tiêu  mà  không 
làm  được  thì  chẳng  khác  nào  tự  đặt  mình  vào  tình  cảnh  thất  bại  - một  trong 
những  trải  nghiệm  cay  đắng  nhất  mà  con  người  có  thể  nghĩ  tới.  Nếu  họ 
không  đặt  ra  mục  tiêu  cũng  như  không  kỳ  vọng  gì  ở bản  thân,  thì  họ  chẳng 
bao  giờ  thất  bại.  Chính  lối  tư  duy  thụ  động  này  khiến  họ  mất  đi  sức  mạnh 
của  những  ước  mơ. 


Mà  nếu  có  mơ  đi  nữa,  họ  cũng  không  dám  mơ  xa.  Họ  thà  đặt  ra  những  mục 
tiêu  be  bé,  con  con  mà  họ  tin  mình  có  thể  làm  được  và  cảm  thấy  thành 
công.  Đặt  ra  những  mục  tiêu  vĩ  đại  để  rồi  không  với  tới  được  đồng  nghĩa  với 
việc  thất  bại  đau  đớn.  Một  lẩn  nữa,  niềm  tin  này  cướp  đi  của  họ  nguồn  sức 
mạnh  của  tư  duy  lớn,  thành  tựu  lớn. 

Thành  công  không  tự  nhiên  đến, 
mà  đó  là  một  sự  lựa  chọn 

Mong  bạn  hiểu  rằng  thành  công  không  tự  nhiên  mà  đến.  Không  có  chuyện 
một  ngày  nọ  bạn  thức  dậy  và  ngồi  trên  một  núi  tiền.  Càng  không  có  chuyện 


CHIẾN  THẮNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 


http : //s  ach  viet . edu . vn 


DỊCH  GIẢ  UỔNG  XUÂN  VY  - TRÁN  ĐĂNG  KHOA 

một  buổi  sáng  đẹp  trời,  bạn  thấy  cơ  thể  mình  tráng  kiện,  khỏe  mạnh  phi 
thường.  Bạn  cũng  đừng  hy  vọng  đột  nhiên  bạn  đứng  ở đỉnh  cao  sự  nghiệp. 
Mọi  thứ  đâu  dễ  dàng  đến  thế.  Vậy  mà  tôi  biết  bao  nhiêu  người  đang  phó 
mặc  thành  công  cho  may  rủi  và  ngồi  yên  "hy  vọng"  nó  sẽ  đến  một  ngày 
không  xa. 

Đẩu  tiên,  thành  công  là  kết  quả  của  việc  bạn  quyết  định  chính  xác  mình  muốn 
gì.  Nó  là  "trái  ngọt" của  quá  trình  đặt  ra  những  mục  tiêu  cụ  thể  và  hành  động 
mỗi  ngày  để  đạt  được  thành  quả  ao  ước.  Mỗi  bước  bạn  tiến  gần  đến  mục  tiêu 
được  tính  là  một"thành  công". 

Tôi  lấy  ví  dụ,  nếu  bạn  muốn  trở  nên  giàu  có,  bạn  phải  quyết  định  xem  bạn 
định  nghĩa  giàu  có  như  thế  nào.  Kết  quả  cụ  thể  bạn  muốn  đạt  được  là  gì?  Sở 
hữu  khối  tài  sản  khổng  lồ  trị  giá  5 triệu  đỏ  sau  10  năm  làm  việc,  hay  không 
vướng  nợ  nán,  hay  có  thu  nhập  thụ  động  1 0.000  đô/tháng? 

Giây  phút  bạn  đặt  ra  mục  tiêu  và  tìm  cách  đạt  được  nó  chính  là  giây  phút  cuộc 
hành  trình  đi  đến  thành  công  của  bạn  bắt  đấu.  Để  thật  sự  đạt  được  mục  tiêu  ở 
đích  cuối  cùng,  trước  tiên  bạn  phải  thành  công  trong  từng  bước  đi;  tạo  ra  giá 
trị  lớn  hơn  trong  sự  nghiệp,  xây  dựng  những  nguồn  thu  nhập  mới,  quản  lý  chi 
tiêu,  tiết  kiệm,  đầu  tư  đúng  chỗ,  quản  lý  các  danh  mục  đẩu  tư,  v.v... 

Hoặc  thành  công  trong  hôn  nhân... 

Bằng  cách  nào  mà  một  số  người  kết  hôn  và  tận  hưởng  cuộc  sống  gia  đình 
hạnh  phúc,  tình  cảm  vợ  chổng  vẫn  nổng  thắm,  thậm  chí  sau  25  năm?  Tại  sao 
một  số  cặp,  ngược  lại,  nguội  lạnh  với  nhau  chỉ  sau  5 năm  "góp  gạo  thổi  cơm 
chung"?  Ngọn  lửa  đam  mê,  tình  yêu  và  lòng  tin  - chất  keo  siêu  dính  gắn  kết 
hôn  nhân  của  họ  - cũng  không  tự  nhiên  mà  có.  Hoàn  toàn  không.  Tôi  phát 
hiện  ra  rằng  những  cặp  vợ  chổng  gìn  giữ  được  cuộc  sống  hôn  nhân  bền  vững 
là  nhờ  họ  luôn  hỗ  trợ  nhau,  giao  tiếp  với  nhau,  yêu  thương  nhau  và  dành  cho 
nhau  những  bất  ngờ  thú  vị. 

Khi  có  hiểu  lầm  và  tranh  cãi  xảy  ra,  họ  nỗ  lực  tìm  cách  giải  quyết  và  đi  đến 
thống  nhất.  Đây  là  những  việc  mà  họ  thực  hiện  thành  công  mỗi  ngày  để  nuôi 
dưỡng  mối  quan  hệ  trường  tổn  với  thời  gian. 


CHƯƠNG  1:  THÀNH  CỎNG  LÀ  MỘT  cuộc  HÀNH  TRĨNH 


http : //s  ach  viet . edu . vn 


ADAM  KHOO 

Thành  công  chỉ  đến  khi  bạn  xác  định  được 
điều  mình  muôn 

Nếu  thành  công  được  định  nghĩa  là  một  quá  trình  tiến  đến  mục  tiêu  mỗi 
ngày,  thì  ngay  từ  đẩu  bạn  phải  xác  định  rõ:  những  mục  tiêu  ấy  là  gì.  Nếu  bạn 
không  xác  định  được  mục  tiêu,  thì  làm  sao  bạn  biết  được  những  việc  mình 
làm  hàng  ngày  có  đi  đúng  hướng  hay  không?  Không  có  mục  tiêu  thì  thành 
công  là  chuyện  mơ  mộng  hão  huyền. 

Giả  sử  bạn  chơi  đá  banh  mà  không  biết  khung  thành  đối  phương  ở đâu  để 
sút.  Bạn  không  biết  phải  chạy  hướng  nào,  cũng  không  rõ  phải  phát  banh 
cho  ai.  Không  có  khung  thành,  bạn  không  thể  ghi  bàn  cũng  như  không  biết 
được  mình  đang  thắng  hay  là  thua. 

Đá  banh  mà  không  biết  khung  thành  nằm  ở đâu,  nghe  thật  ngớ  ngẩn  đúng 
không?  Thế  nhưng  chẳng  phải  đây  là  cách  đại  đa  số  chúng  ta  tham  gia  trò 
chơi  cuộc  sống  hay  sao?  Nhiều  người  không  bao  giờ  biết  mình  muốn  gì, 
hoặc  xác  định  được  mục  tiêu  của  mình.  Kết  quả  là  họ  hành  động  một  cách 
ngẫu  nhiên,  rời  rạc,  theo  khắp  mọi  hướng,  để  rồi  cuối  cùng  không  gặt  hái 
được  thành  quả  nào. 

Bạn  mong  muốn  những  gì? 

Hãy  khởi  đầu  cuộc  hành  trình  đi  đến  thành  công  của  bạn  bằng  cách  xác 
định  rõ  điểu  mình  muốn.  Dành  ra  vài  phút  viết  xuống  những  mục  tiêu  bạn 
muốn  đạt  được  trong  những  lĩnh  vực  chính  của  cuộc  sống:  sự  nghiệp,  hôn 
nhân/gia  đình,  tài  chính  và  sức  khỏe. 

Để  thật  sự  hiệu  quả,  mục  tiêu  của  bạn  phải  cụ  thể  và  đo  lường  được.  Bạn 
càng  hình  dung  trong  đẩu  về  kết  quả  rõ  ràng  bao  nhiêu,  bạn  càng  có  khả 
năng  đạt  được  nó  bấy  nhiêu.  Ví  dụ,  đừng  viết  chung  chung  rằng  mình  muốn 
có  thu  nhập  cao  hơn.  Hãy  viết  ra  con  số  cụ  thể  khiến  bạn  hào  hứng  và  tràn 
đầy  động  lực  (300.000  đô  một  năm  chẳng  hạn).  Hoặc  miêu  tả  càng  cụ  thể 
càng  tốt  về  cuộc  sống  hôn  nhân  của  mình  trong  5 đến  1 0 năm  nữa.  Và  nhớ 
phải  luôn  đặt  ra  thời  hạn  cho  những  mục  tiêu  ấy. 


CHIẾN  THẮNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 


http : //s  ach  viet . edu . vn 


DỊCH  GIẢ  UỔNG  XUÂN  VY  - TRÁN  ĐĂNG  KHOA 

Đa  sổ  mọi  người  tránh  đặt  ra  những  mục  tiêu  lớn  và  cụ  thể  bởi  họ  sợ  mình 
không  làm  được.  Chính  thái  độ  thiếu  quyết  tâm  này  đã  cướp  đi  sức  mạnh 
bản  thân  họ.  Hãy  nhớ  rằng  ngày  nào  bạn  còn  nỗ  lực  vì  mục  tiêu  thì  ngày  đó 
bạn  vẫn  thành  công!  Bạn  sẽ  chẳng  bao  giờ  thất  bại  trừ  khi  bạn  chấp  nhận 
bỏ  cuộc  hoặc  không  bắt  tay  vào  hành  động.  Vậy  thì  hãy  mơ  xa  và  làm  mọi 
cách  để  có  được  nó  bằng  tất  cả  trái  tim. 

Mục  tiêu  sự  nghiệp/kinh  doanh  của  tôi  là 


Mục  tiêu  hỏn  nhân/gia  đình  của  tôi  là 


Mục  tiêu  sức  khỏe  của  tôi  là 


Mục  tiêu  tài  chính  của  tôi  là 


Bí  quyết  để  đạt  được  mục  tiêu 

Đặt  ra  những  mục  tiêu  rõ  ràng  chỉ  là  bước  đầu  tiên.  Để  đến  được  nơi  mình 
muốn,  bạn  phải  thường  xuyên  để  tâm  đến  chúng  và  bền  bỉ  theo  đuổi 
hướng  đi  mình  đã  định. 

Hãy  tập  thói  quen  đọc  to  mục  tiêu  của  bạn  vào  đầu  ngày  và  ôn  lại  xem  ngày 
hôm  qua  bạn  đã  tiến  gẩn  đến  mục  tiêu  hơn  chưa.  Một  phương  pháp  hữu 


CHƯONG  1:  THÀNH  CỎNG  LÀ  MỘT  cuộc  HÀNH  TRĨNH 


ADAM  KIIOO 


hiệu  mà  tôi  sử  dụng  là  tạo  ra  một  hình  ảnh  tượng  trưng  cho  mục  tiêu  của 
mình,  và  đặt  làm  hình  nền  máy  tính.  Cách  làm  này  buộc  tôi  tự  động  nhớ  đến 
mục  tiêu  của  mình  mỗi  khi  tỏi  làm  việc  trên  máy  vi  tính. 

Bạn  có  bao  giờ  tự  hỏi  tại  sao  người  ta  hay  đặt  mục  tiêu  vào  đầu  năm  mới 
không?  Bạn  có  biết  lý  do  tại  sao  những  mục  tiêu  này  vẫn  mãi  là  mục  tiêu 
không?  Đó  là  vì  người  ta  đặt  ra  những  mục  tiêu  vào  đẩu  năm  mới  và  cảm 
thấy  cực  kỳ  hào  hứng  vào  thời  điểm  đó.  Sau  đó,  họ  gạt  chúng  sang  một  bên, 
rồi  quên  bẵng  đi  sự  hiện  diện  của  chúng  trong  suốt  một  năm  dài.  Năm  mới 
nữa  lại  đến,  họ  nhìn  lại,  chợt  nhận  ra  mình  chỉ  nói  mà  chẳng  làm  gì  cả. 

Mục  tiêu  không  phải  là  thứ  bạn  nhìn  một  lẩn  rồi  thôi.  Khi  tâm  trí  bạn  không 
tập  trung  vào  một  mục  tiêu  cụ  thể  rõ  ràng  mỗi  ngày,  nó  sẽ  bắt  đầu  bị  xao 
lãng  bởi  hàng  triệu  thứđáng  chú  ý khác  và  chiếm  hết  thời  gian  của  bạn.  Vậy 
nên  nhiều  người  cảm  thấy  chuyện  tập  trung  theo  đuổi  mục  tiêu  mình  đặt 
ra  sao  mà  khó  quá! 

Vì  sao  máy  bay  luôn  đến  được  nơi  cần  đến 

Ẩn  đằng  sau  việc  những  chiếc  máy  bay  luôn  hạ  cánh  tại  điểm  đến  đã  định 
là  cả  một  bài  học  đáng  nhớ.  Ngay  từ  thời  điểm  cất  cánh,  người  phi  công  đâ 
cài  đặt  hệ  thống  lái  tự  động. 

Hệ  thống  lái  tựđộng  này  sẽ  ghi  nhớ  mục  tiêu  cẩn  đến  (ví  dụ  nhưHavvaii)  và 
máy  vi  tính  sẽ  vạch  ra  lộ  trinh  bay.  Máy  vi  tính  trên  máy  bay  sẽ  liên  tục  định 
vị  điểm  đến,  hướng  dẫn  máy  bay  theo  đúng  lộ  trình  đã  định. 

Nhưng  bạn  có  biết,  không  phải  lúc  nào  máy  bay  cũng  theo  đúng  lộ  trình? 
Trong  suốt  chuyến  đi,  gió  và  áp  suất  không  khí  đẩy  máy  bay  theo  nhiểu 
hướng  khác  nhau.  Dẫu  vậy,  nó  vẫn  luôn  đáp  xuống  đúng  chỗ. 

Đó  là  vì  ngay  khi  máy  bay  vừa  chệch  khỏi  lộ  trình  vạch  sẵn,  hệ  thòng  lái  tự 
động  sẽ  phát  hiện  sự  chênh  lệch  giữa  hướng  máy  bay  đang  bay  và  lộ  trình 
ban  đẩu.  Sau  khi  tính  toán  độ  chênh  lệch  giữa  hai  hướng,  hệ  thống  lái  tự 
động  gửi  tín  hiệu  đến  bộ  điểu  khiển  trung  tâm  để  hướng  máy  bay  quay  lại 


CHIẾN  THẮNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 


DỊCH  GIẢ  UỔNG  XUÂN  VY-  TRÁN  ĐÀNG  KHOA 


lộ  trình  chính  xác. 

Vài  phút  sau,  gió  và  áp  suất  không  khí  lại  đẩy  nó  chệch  ra  khỏi  lộ  trình.  Một 
lần  nữa,  hệ  thống  vi  tính  máy  bay  lập  tức  phát  hiện  ra  điều  này,  thực  hiện 
những  thao  tác  điều  chỉnh  cần  thiết  và  lái  nó  về  hướng  cũ.  Quá  trình  này 
diễn  ra  liên  tục  trong  suốt  chặng  bay.  Bạn  có  biết  tổng  thời  gian  máy  bay  đi 
lệch  khỏi  lộ  trình  chiếm  70-80%  thời  gian  bay?  Dù  sao  đi  nữa,  cuối  cùng  nó 
vẫn  đến  được  Hawaii. 

Con  đường  chúng  ta  đi  tới  mục  tiêu  cũng  tương  tự  vậy.  Trong  cuộc  sòng, 
chẳng  có  gì  xảy  ra  theo  đúng  kế  hoạch  cả.  Sự  thật  là  khoảng  70%-80%  kế 
hoạch  tôi  đặt  ra  trong  công  việc  và  cuộc  sống  cá  nhân  bị  "phá  sản".  Sẽ  có 
rất  nhiều  sự  cố  và  hoàn  cảnh  nằm  ngoài  dự  kiến  khiến  bạn  đi  lệch  hướng. 

Dẫu  vậy,  chúng  ta  vẫn  có  thể  đạt  được  mục  tiêu  nếu  biết  tập  trung  và  liên 
tục  điều  chỉnh  chiến  lược,  kế  hoạch  và  kéo  bản  thân  quay  lại  con  đường 
ta  đâ  vạch  sẵn.  Nếu  máy  bay  không  xác  định  điểm  đến  ngay  từ  đầu,  nó  sẽ 
chẳng  bao  giờ  đến  được  Havvaii.  Tương  tự,  nếu  ta  không  biết  mình  muốn 
gì,  ta  sẽ  bị  bao  nhiêu  thứ  gây  xao  lãng  làm  ta  lạc  lối  và  rốt  cuộc  đáp  xuống 
một  nơi  mình  chẳng  hể  muốn  đến...  hoặc  bị  mắc  kẹt  mãi  một  chỏ,  chẳng 
đi  được  tới  đâu. 

Tóm  lại,  bạn  hãy  xác  định  chính  xác  mục  tiêu  của  mình  và  đừng  bao  giờ  nản 
lòng  nêu  mọi  thứ  chẳng  theo  kế  hoạch.  Miễn  là  bạn  liên  tục  hướng  mình 
quay  lại  lộ  trinh  ban  đầu  để  đi  về  phía  mục  tiêu,  bạn  sẽ  đến  được  nơi  cẩn 
đến. 

Điểm  lại  mọỉ  thứ  vào  cuốỉ  ngày 

Hãy  nhớ,  thành  công  phải  được  đo  đạc  LIÊN  TỤC  trong  suốt  cuộc  hành  trình, 
vào  cuối  ngày  chứ  không  phải  vào  CUỐI  ĐỜI,  khi  bạn  đã  già  và  tóc  đã  bạc. . . 


CHƯƠNG  1:  THÀNH  CỒNG  I.À  MỘT  cuộc  HÀNH  TRĨNH 


ADAM  KIIOO 


Khó  mà  bước  chân  ra  khỏi  mộ  phần  hoặc  nhấc  mình  ra  khỏi  xe  lăn  để  đi 
đến  nơi  nào  đó,  đúng  không? 

Cho  nên,  mỏi  tối  trước  khi  lên  giường  ngủ,  hây  tự  hỏi  "ngày  hôm  nay  mình 
đã  tiến  gần  đến  mục  tiêu  được  chút  nào  chưa?"  và  "ngày  mai  mình  phải  làm 
gì  để  thành  công?" 


CHIẾN  THẮNG  TRÒ  CHOI  cuộc  SỐNG 


CHƯƠNG 


LẨN  THEO 
DẤU  VẾT  CỦA 
THÀNH  CÔNG 


ADAM  KIIOO 


CHƯƠNG  2 : 

Lần  Theo  Dấu  vết 
Của  Thành  Công 


Trong  chương  trước,  bạn  đã  biết 
thành  công  là  cả  một  quá  trình 
tiến  về  mục  tiêu  không  ngừng 
nghỉ.  Bạn  cẩn  tập  trung  vào  điểu 
mình  muốn  và  kiên  trì  hành  động 
mỗi  ngày  để  đạt  được  nó. 

Thửthách  lớn  lao  là  đảm  bảo  bạn 
đang  làm  những  việc  hiệu  quả 
nhất  để  đạt  mục  tiêu  mình  khao 
khát.  Bạn  có  thể  hành  động  quyết  liệt,  nhưng  nếu  những  hành  động  đó 
không  phù  hợp,  thì  kết  quả  cũng  chẳng  như  ý.  Nếu  mục  tiêu  của  bạn  là 
ngắm  mặt  trời  mọc,  thì  dù  bạn  có  dốc  hết  sức  chạy  thật  nhanh  vể  hướng 
tây,  thì  cũng  thành  công  cốc. 

Một  số  người  nỗ  lực  giảm  cân,  kiếm  tiền,  hoặc  gầy  dựng  cơ  nghiệp,  chỉ  để 
phát  hiện  ra  rằng  mọi  chuyện  diễn  ra  không  như  mong  đợi,  hết  lần  này  đến 
lần  khác.  Một  số  khác  cuối  cùng  cũng  đạt  mục  tiêu,  sau  nhiểu  năm  thử  đi 
thử  lại,  ngã  xuống  rồi  lại  đứng  lên.  Tôi  từng  thấy  nhiều  người  bại  trận  trên 
thương  trường  hai,  ba  lần  gì  đấy,  còng  lưng  ra  trả  nợ  rồi  mới  biết  cách  xây 
dựng  và  quản  lý  kinh  doanh.  Có  người  đổ  vỡ  trong  hôn  nhân  rồi  mới  biết 
cách  gìn  giữ  hạnh  phúc. 

Việc  bạn  đứng  lên  sau  nhiều  lần  vấp  ngã  để  đến  đích  không  có  gì  sai  cả. 
Nhưng  nếu  bạn  tìm  được  cách  rút  ngắn  quãng  đường  học  hỏi,  đẩy  nhanh 


CHIẾN  THẮNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 


DỊCH  GIẢ  UỔNG  XUÂN  VY  - TRÂN  ĐÀNG  KHOA 

tiến  trình  chẳng  phải  tốt  hơn  sao?  Nếu  ta  có  thể  đạt  mục  tiêu  chỉ  sau  1-2 
năm  trong  khi  người  khác  mất  10-20  năm  thì  quá  tuyệt  vời,  đúng  không? 
Tin  tốt  lành  là  điểu  này  hoàn  toàn  có  thể  làm  được,  nhờ  những  "dấu  vết  của 
thành  công". 

Thành  công  để  lại  dấu  vết 

Chúng  ta  đang  sống  trong  một  thời  đại  của  vô  vàn  cơ  hội  và  những  thành 
tựu  đáng  kinh  ngạc.  Gẩn  như  mọi  thứ  bạn  muốn  làm  đều  đã  có  ai  đó  làm 
trước  rồi,  và  gần  như  thành  công  nào  bạn  ao  ước  đều  đã  có  người  nắm  lấy. 

Cho  dù  bạn  mong  mình  giảm  vài  ký,  bỏ  thuốc  lá,  cứu  vãn  hôn  nhân,  kiếm 
được  một  triệu  đỏ  từ  hai  bàn  tay  trắng,  hoặc  đơn  giản  là  nướng  được  một 
chiếc  bánh  ngon...  tất  cả  đều  đã  có  người  hoàn  tất  trước  bạn,  và  họ  truyền 
lại  kinh  nghiệm  xương  máu  dưới  nhiều  hình  thức  khác  nhau:  sách  vở, 
phim  ảnh,  những  cuộc  phỏng  vấn,  bài  báo,  bài  viết  trên  mạng,  những  buổi 
chuyên  để  và  khóa  học. 

Những  người  này  sở  hữu  những  thành  quả  ấy  không  phải  nhờ  họ  may  mắn 
hay  vì  họ  tài  năng  hơn  người,  mà  bởi  họ  đã  khám  phá  ra  các  phương  cách 
cụ  thể,  những  bước  thực  hiện  hữu  ích  để  đến  được  nơi  cẩn  đến. 

"Cuộc  đời  giống  như  một  ổ khóa  số;  nhiệm  vụ  của  bạn  là  dò  ra  đúng  dãy  số  đó, 
sắp  xếp  chúng  theo  đúng  thứ  tự,  vậy  là  bạn  sẽ  có  trong  tay  mọi  thứ  mình  muốn" 

BrianTracy 


Điều  thú  vị  hơn  cả  là  chúng  ta  đang  sống  trong  thời  đại  thông  tin,  nơi  ta  có 
thể  tiếp  cận  bất  kỳ  loại  thông  tin  nào,  trên  khắp  thế  giới,  từ  đủ  loại  người, 
chỉ  trong  vòng  vài  giây  và  chỉ  bằng  một  cú  nhấp  chuột.  Chúng  ta  gần  như 
có  thể  học  được  mọi  thứ  qua  những  đoạn  video,  những  bài  viết  trên  mạng. 
Chúng  ta  có  thể  mua  sách  và  đăng  ký  tham  dự  những  buổi  chuyên  đề  dạy 
ta  đủ  loại  kỹ  năng;  từ  cách  biểu  diễn  ảo  thuật,  kỹ  năng  thuyết  trình,  bán 
hàng,  giao  dịch  chứng  khoán,  chinh  phục  bạn  khác  phái,  v.v...  Trong  lịch  sử 
nhân  loại,  chưa  bao  giờ  việc  góp  nhặt  kiến  thức  lại  nằm  gọn  trong  lòng  bàn 
tay  ta  đến  vậy.  Nhớ  ngày  xưa,  những  bí  quyết  này  được  người  đời  cất  giữ 


CHƯƠNG  2:  LẨN  THEO  DẤU  VÉT  CỦA  THÀNH  CÕNG 


ADAM  KIIOO 


nghiêm  ngặt  và  lưu  truyền  từ  tổ  sư  xuống  hậu  duệ,  từ  sư  phụ  xuống  đệ  tử, 
cha  truyền  con  nối. 

Việc  học  và  sử  dụng  kiến  thức  do  những  người  thành  công  để  lại  cho  phép 
ta  rút  ra  bài  học  kinh  nghiệm  từ  sai  lầm  lẫn  trải  nghiệm  của  người  đi  trước. 
Nếu  bạn  biết  đứng  trên  vai  những  người  khổng  lổ,  bạn  sẽ  gặt  hái  được  hằng 
hà  sa  số  điều  tót  đẹp  trong  cuộc  sống,  sớm  hơn  và  nhanh  hơn  rất  nhiều. 

Bí  quyết  của  những  học  sình  ưu  tú 

Chính  phương  pháp  học  theo  những  người  thành  công  đã  thật  sự  thay  đổi 
cuộc  đời  tôi  khi  còn  ở tuổi  thiếu  niên.  Trong  những  quyển  sách  đầu  tay  của 
mình  (như  quyển  "Tôi  Tài  Giỏi,  Bạn  Cũng  Thế!"),  tôi  có  đề  cập  đến  việc  mình 
từng  là  một  cậu  học  trò  lười  biếng,  dốt  nát.  Lý  do  chính  khiến  tôi  chán  ghét 
việc  học  là  vì  tôi  cứđinh  ninh  rằng  mình  chẳng  thể  nàotrởthành  con  ngoan 
trò  giỏi  được. 

Hồi  cấp  tiểu  học,  tôi  thấy  các  môn  như  Toán,  tiếng  Trung  và  Khoa  học  sao 
mà  khó  hiểu,  khó  nhớ  đến  thế!  Thật  bực  bội  vì  có  một  trang  sách  thôi  mà  tôi 
phải  đọc  đi  đọc  lại  vài  lẩn,  họa  may  mới  hiểu  trong  đó  viết  gì.  Trong  khi  bạn 
bè  tôi  chỉ  cần  đọc  qua  một  lẩn  là  đã  có  thể  nắm  bắt  được  những  khái  niệm 
mới,  điều  này  càng  khiến  tôi  tin  mình  là  đứa  chậm  tiêu  hết  sức. 

Tôi  còn  nhớ  những  lúc  dù  có  cố  học  đến  mấy  thì  khi  làm  bài  kiểm  tra,  tôi  vẫn 
phải  nộp  giấy  trắng  và  cuối  cùng  bị  đánh  rớt.  Tồi  tệ  nhất  là  khi  nghe  những 
đứa  bạn  đạt  điểm  cao  chế  giễu  tôi  rằng  họ  chẳng  cần  học  gì  cả.  Dĩ  nhiên 
điều  đó  càng  khiến  tôi  cảm  thấy  ngu  dốt  hơn. 

Sau  một  lần  tham  dự  khóa  học  về  kỹ  năng  học  tập  tiên  tiến,  tôi  mới  nhận  ra 
rằng  không  có  ai  học  kém  cả,  chỉ  có  phương  pháp  học  chưa  đúng  mà  thôi. 
Nếu  những  học  sinh  khác  có  thể  đạt  điểm  9,  điểm  1 0 thì  tôi  cũng  có  thể.  Tỏi 
chỉ  cẩn  tìm  hiểu  cách  học  của  họ. 

Khi  tôi  bắt  đầu  mô  phỏng  phương  pháp  của  những  học  sinh  đứng  đẩu  lớp, 
tôi  thấy  rõ  lý  do  tại  sao  điểm  số  của  mình  lúc  nào  cũng  lẹt  đẹt.  Một  học  sinh 


CHIẾN  THẮNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 


DỊCH  GIẢ  UỔNG  XUÂN  VY  • TRÁN  ĐÀNG  KHOA 

giỏi  sẽ  học  không  ngừng  trong  suốt  cả  học  kỳ.  Họ  chú  ý nghe  giảng  trên 
lớp,  ghi  chú  cẩn  thận,  xem  lại  bài  ngay  khi  về  nhà  và  hỏi  lại  thầy  cô  những 
điều  còn  vướng  mắc,  còn  tôi  chỉ  lôi  sách  giáo  khoa  ra  đọc  ngấu  nghiến  ngay 
trước  ngày  thi.  Tôi  không  bao  giờ  ghi  chú  và  cũng  chẳng  làm  bài  tập  như 
các  bạn. 

Nhờ  thành  thạo  các  kỹ  năng  như  SơĐồTư  Duy  và  Trí  Nhớ  Siêu  Đẳng  của  các 
chuyên  gia  nhưTony  Buzan,  tỏi  phát  hiện  ra  mình  hoàn  toàn  có  thể  hiểu  và 
nhớ  bài  nhanh  hơn  rất  nhiểu  so  với  trước  đây.  Chỉ  trong  vòng  một  năm,  từ 
chỗ  đội  sổ  trong  lớp,  tôi  nhảy  vọt  lên  top  1 0 học  sinh  giỏi  nhất  trường.  Cuối 
cùng,  tôi  tự  hào  là  một  trong  vài  sinh  viên  hiếm  hoi  được  nhận  vào  Đại  học 
Quốc  gia  Singapore  (NUS),  nơi  tôi  tiếp  tục  nằm  trong  top  1%  sinh  viên  xuất 
sắc  nhất  trường. 

Tôỉ  trở  nên  lão  luyện  trong  nhỉều  lĩnh  vực 
bằng  cách  nào 

Khi  đã  hiểu  được  sức  mạnh  của  việc  học  hỏi  những  người  thành  công,  tôi 
áp  dụng  nguyên  tắc  này  vào  hầu  hết  các  lĩnh  vực  trong  cuộc  đời  mình.  Khi 
tỏi  đặt  ra  mục  tiêu  viết  quyển  sách  bán  chạy  nhất  vào  năm  1 994,  tôi  không 
phó  mặc  kết  quả  ấy  cho  may  rủi. 

Tôi  đọc  tất  cả  những  quyển  sách  phát  triển  bản  thân  bán  chạy  nhất  thời 
đó,  tổng  cộng  hơn  1 50  quyển  bao  gổm  "7  Habits  of  Highly  Effective  Peo- 
ple"  (7  Thói  Quen  Của  Người  Thành  Đạt),  "Unlimỉted  Povver"  (Đánh  Thức 
Nguồn  Năng  Lực  Vô  Hạn),"Use  Your  Head"(Sử  Dụng  Trí  Tuệ  Của  Bạn),"Think 
and  Go  Rich"(13  Nguyên  Tắc  Nghĩ  Giàu,  Làm  Giàu),  v.v...  nhằm  tìm  ra  những 
điểm  chung  đã  đưa  tất  cả  những  quyển  sách  ấy  lên  hàng  bán  chạy  nhất.  Tôi 
phát  hiện  ra  rằng  nội  dung  của  quyển  sách  được  viết  ra  từ  quan  điểm  của 
chính  tác  giả,  cộng  thêm  nhiều  câu  chuyện  hấp  dẫn,  hướng  dẫn  hành  động 
cụ  thể  và  không  thể  không  kể  tới  NLP  (Lập Trình  Ngôn  NgữTưDuy)  đẩy  sức 
thuyết  phục  trong  ngôn  ngữ  viết.  Sau  đó,  tôi  mang  tất  cả  những  nguyên 
tắc  này  vào  quyển  sách  của  mình.  Nhờ  vậy  mà  "Tôi  Tài  Giỏi,  Bạn  Cũng  Thế!" 
đứng  đầu  danh  mục  sách  bán  chạy  nhất  năm  1998  và  giữ  vững  danh  hiệu 
đó  trong  suốt  8 năm. 


CHƯƠNG  2:  LẨN  THEO  DẤU  VÉT  CỦA  THÀNH  CÕNG 


ADAM  KIIOO 


Khi  khởi  nghiệp  diễn  thuyết,  tôi  dành  nhiều  giờ  quan  sát  và  bắt  chước 
những  kỹ  thuật  đứng  nói  trước  công  chúng  của  những  diễn  giả  hàng  đẩu 
thế  giới.  Trong  quá  trình  tham  dự  các  buổi  chuyên  đề  và  xem  đi  xem  lại  các 
đoạn  video  của  họ,  tỏi  học  cách  sử  dụng  ngôn  ngữ  cơ  thể,  giọng  điệu  và 
sắc  thái  ngôn  ngữ  của  từng  người  để  thu  hút,  lôi  cuốn,  truyền  cảm  hứng 
và  khiến  khán  thính  giả  cảm  thấy  sảng  khoái,  vui  vẻ.  Một  lẩn  nữa,  học  hỏi 
những  bậc  đàn  anh  đàn  chị  giúp  tôi  trở  thành  một  trong  số  những  diễn  giả 
được  trả  thù  lao  cao  nhất  Singapore  trước  năm  28  tuổi. 

Phương  pháp  này  còn  giúp  tôi  gây  dựng  doanh  nghiệp  của  mình  thành 
công  một  cách  phi  thường.  Ban  đầu,  một  thân  một  mình  bung  ra  làm  ăn, 
không  có  chút  vốn  kinh  nghiệm  nào"lận  lưng",  tôi  không  biết  phải  bắt  đầu  từ 
đâu  để  tạo  nên  một  doanh  nghiệp  mang  tầm  vóc  quốc  tế.  Thế  là  tôi  nghiên 
cứu  chiến  lược  của  những  bậc  thầy  kinh  doanh  như  Michael  Gerber  (tác  giả 
quyển  "The  E Myth"- Để  Trở  Thành  Nhà  Quản  Lý  Hiệu  Quả),  chuyên  gia  tạo 
dựng  hàng  loạt  công  ty  người  úc  Brad  Sugars,  chuyên  gia  vế  kinh  doanh 
Jim  Collins  và  bậc  thầy  về  tiếp  thị  Jay  Abraham  (tác  giả  quyển  "The  Sticking 
Point  Solutions"  - Giải  Pháp  Đột  Phá).  Những  con  người  này  đã  dành  biết 
bao  nhiêu  năm  nghiên  cứu  các  thành  tố  làm  nên  những  doanh  nghiệp  vĩ 
đại.  Tôi  biết  nếu  mình  có  thể  tận  dụng  kết  quả  nghiên  cứu  nhiểu  nảm  của 
họ,  tôi  có  thể  kinh  doanh  thành  công  ngay  từ  lần  đầu  tiên.  Chỉ  với  số  vốn 
vỏn  vẹn  5.000  đỏ,  tôi  áp  dụng  tất  cả  những  chiến  lược  kinh  doanh  đã  học 
được  để  thành  lập  một  tập  đoàn  giáo  dục  đào  tạo  mang  về  20  triệu  đô 
doanh  thu  hàng  năm  và  nằm  trong  số  những  thương  hiệu  nổi  tiếng  toàn 
Đông  Nam  Á. 

Cho  đến  giờ,  nhiều  người  vẫn  cảm  thấy  khá  ngạc  nhiên  không  hiểu  sao  tôi 
lại  có  thể  đạt  nhiều  thành  quả  xuất  sắc  trong  nhiểu  lĩnh  vực  đến  thế:  đấu  tư, 
kinh  doanh,  diễn  thuyết,  viết  sách  và  giáo  dục.  Tôi  làm  được  như  vậy  không 
phải  vì  tôi  quá  thông  minh,  mà  vì  tôi  nắm  được  nghệ  thuật  mô  phỏng  và  lặp 
lại  những  mô  thức  thành  cỏng. 


CHIẾN  THẮNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 


DỊCH  GIẢ  UỔNG  XUÂN  VY  - TRÂN  ĐÀNG  KHOA 

Những  người  thành  công  nhất  thế  giới 
chính  là  bậc  thầy  mô  phỏng! 

Liệu  những  người  thành  công  nhất  thế  giới  có  nghiên  cứu  và  làm  theo  bí 
quyết  của  thế  hệ  đi  trước  không?  Bạn  đoán  thử  xem? 

VVarren  Buffett  là  nhà  đầu  tư  tài  ba  nhất  hành  tinh  và  là  một  trong  những 
người  đàn  ông  giàu  có  nhất  thế  giới,  bởi  ông  biết  những  nhà  đẩu  tư  thành 
công  khác  luôn  để  lại  "chiêu  thức"  mà  ông  có  thể  học  hỏi  và  noi  theo.  Mới 
lên  tám,  cậu  bé  Buffet  đã  tuyên  bố  với  gia  đình  rằng  mình  sẽ  kiếm  được  một 
triệu  đô  từ  thị  trường  chứng  khoán  trước  tuổi  30.  ông  mua  cổ  phần  đầu 
tiên  vào  năm  1 1 tuổi  và  thu  lời  một  khoản  nho  nhỏ.  ông  biết  nếu  muốn 
phất  lên  nhanh  chóng  thì  không  thể  cứ  đâm  đầu  vào  làm  rồi  phạm  sai  lầm 
mãi  được.  Ồng  phải  theo  chân  những  nhà  đầu  tư  giỏi  nhất. 

Thế  là  VVarren  Buffett  bắt  đẩu  nghiên  cứu  chiến  lược  của  Benjamin  Graham, 
nhà  đẩu  tư  thành  công  nhất  những  năm  1 930-1 950.  Buffet  đọc  sách  Graham 
viết,  tham  gia  lớp  huấn  luyện  của  Graham  tại  Đại  học  Columbia  và  thậm  chí 
còn  xin  vào  làm  không  công  cho  công  ty  đấu  tư  của  ông.  Vài  năm  sau,  khi 
Buffett  đã  học  được  mọi  thứ  từ  Graham,  ông  tiếp  tục  "bái  sư'  một  nhà  đầu  tư 
tài  giỏi  khác  tên  là  Philip  Fisher,  một  chuyên  gia  trong  việc  lựa  chọn  những  cổ 
phiếu  tăng  trưởng  mạnh. 

Kết  quả  là  trong  hơn  50  năm,  Buffett  không  ngừng  dẫn  đầu  thị  trường 
chứng  khoán,  biến  khoản  tiền  đẩu  tư  trị  giá  100.000  đô  ban  đẩu  thành  khối 
tài  sản  đồ  sộ:  60  tỉ  đô.  Khi  được  hỏi  bằng  cách  nào  ông  có  thể  làm  được  điều 
này,  ông  giải  thích  rằng  mình  đơn  giản  làm  theo  những  gì  Graham  và  Fisher 
đã  làm,  kết  hợp  những  bí  quyết  hiệu  quả  nhất  của  hai  bậc  thầy  này.  "Trong 
tôi  có  75%  Graham  và  25%  Fisher",  Buffett  từng  tuyên  bó. 

Ngay  cả  những  quốc  gia  giàu  mạnh 
cũng  để  lại  nhiều  bài  học 

Mọi  người  thường  bất  ngờ  khi  thấy  cha  đẻ  của  Singapore,  Lý  Quang  Diệu, 
"phù  phép"  biến  một  hòn  đảo  thuộc  thế  giới  thứ  ba  nghèo  đói,  không  có 


CHƯƠNG  2:  LẨN  THEO  DẤU  VÉT  CỦA  THÀNH  CÕNG 


ADAM  KIIOO 


tài  nguyên  thiên  nhiên,  trở  thành  đất  nước  giàu  thứ  ba  trên  thế  giới  (tính 
trên  tổng  sản  phẩm  nội  địa  - GDP  - trên  đầu  người).  Không  có  gì  là  lạ,  Lý 
Quang  Diệu  và  đội  ngũ  lãnh  đạo  của  ông  đã  học  theo  các  nước  phát  triển 
trên  thế  giới. 

Singapore  là  một  hòn  đảo  nhỏ  không  hề  có  chút  tài  nguyên  thiên  nhiên 
nào.  Thế  là  Thụy  Sĩ,  một  cường  quốc  thế  giới,  và  cũng  không  có  tài  nguyên 
thiên  nhiên,  trở  thành  tấm  gương  để  Singapore  noi  theo.  Chưa  hết,  những 
người  cầm  trịch  ở Singapore  còn  quyết  định  mô  phỏng  quân  đội  Israel 
trong  việc  thiết  lập  hệ  thống  phòng  thủ,  xây  dựng  hệ  thống  giáo  dục  và 
luật  pháp  tương  tự  Anh  quốc,  học  hỏi  cách  thức  giao  thương,  kinh  tế  của 
Mỹ  và  Nhật  Bản.  Bằng  cách  sao  chép  và  cải  thiện  mỏ  hình  hoạt  động  của 
các  nước  tiên  tiến,  Singapore  đã  tiến  một  bước  dài,  qua  mặt  các  nước  láng 
giềng  để  trở  thành  một  nước  phát  triển  chỉ  trong  vòng  30  năm.  Singapore 
chỉ  cần  30  năm  để  làm  được  những  điều  mà  các  quốc  gia  khác  mất  đến  1 00 
năm  mới  làm  nổi.  Một  lẩn  nữa,  tất  cả  là  nhờ  Singapore  sẵn  sàng  áp  dụng 
những  phương  pháp  đã  được  chứng  minh  hiệu  quả  qua  thời  gian,  và  thậm 
chí  còn  cải  tiến  chúng  tốt  hơn. 

Không  cẩn  phải  là  người  tiên  phong, 
mà  phải  là  người  giỏi  nhất! 


Rất  nhiều  người  cho  rằng  bạn  phải  là  người  đẩu  tiên  làm  được  điếu  gì  đó  thì 
mới  thành  công.  Đây  là  cách  suy  nghĩ  vô  cùng  hạn  hẹp.  Thật  ra,  bạn  không 
nên  đi  đầu  trong  bất  cứ  ngành  nghề  nào.  Thay  vào  đó,  bạn  nên  để  người 
khác  phạm  tất  cả  sai  lầm  và  hưởng  lợi  từ  việc  học  hỏi  kinh  nghiệm  của  họ. 

Người  Nhật  không  hể  phát  minh  ra  công  nghệ  sản  xuất  xe  hơi  hàng  loạt,  mà 
là  người  Mỹ.  Thế  nhưng,  nước  Nhật  lại  dẫn  đẩu  thế  giới  trong  lĩnh  vực  sản 
xuất  và  buôn  bán  xe  hơi.  Họ  đơn  thuần  học  những  cái  đúng,  tránh  những 
cái  sai  của  người  Mỹ  và  hạ  bệ  nước  Mỹ  ngay  trong  chính  cuộc  chơi  của  họ. 
Chưa  hết,  người  Nhật  không  sáng  chế  ra  đổng  hổ.  Sản  phẩm  đẩu  tiên,  đổng 
hồ  quả  lắc,  thuộc  về  Thụy  Sĩ.  Vậy  mà  giờ  đây,  người  Nhật  thống  lĩnh  thị 
trường  sản  xuất  đồng  hồ  trên  thế  giới. 


CHIẾN  THẢNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 


DỊCH  GIẢ  UỔNG  XUÂN  VY  - TRÂN  ĐÀNG  KHOA 

Mới  gần  đây,  người  Trung  Quốc  cũng  nắm  được  nghệ  thuật  học  hỏi  và  mô 
phỏng  thành  công.  Họ  tạo  ra  những  phiên  bản  Trung  Quốc  của  công  cụ  tìm 
kiếm  Google  (Baidu),  giày  thể  thao  Nike  (Lin  Ning),  hệ  thống  bán  lẻ  Wal- 
Mart  (Wu  Mart),  mạng  xã  hội  Facebook  (Tencent)  và  bán  hàng  trên  mạng 
Ebay  (Alibaba)  và  chẳng  mấy  chốc  sẽ  vươn  lên  vị  trí  quán  quân  kinh  tế  nếu 
các  quốc  gia  khác  không  tiếp  tục  đổi  mới  và  đi  trước  Trung  Quốc  một  bước. 

Google  không  nghĩ  ra  bộ  máy  tìm  kiếm  thông  tin  trên  mạng  đẩu  tiên.  Trên 
thực  tế,  họ  rút  ra  bài  học  kinh  nghiệm  từ  những  sai  lầm  của  những  công  ty 
mở  đường  như  Alta  Vista,  Lycos,  Netscape  và  Yahoo!  Kết  quả?  Cái  tên  "Google" 
hiện  đã  trở  thành  một  từ  phổ  biến  ám  chỉ  cho  việc  tìm  kiếm  thông  tin  trên 
mạng.Tương  tự,  Apple  không  phải  là  doanh  nghiệp  đẩu  tiên  tạo  ra  thế  hệ  điện 
thoại  thông  minh  và  máy  tính  bảng.  Họ  học  hỏi  kinh  nghiệm  của  Nokia  và  IBM 
để  tạo  ra  Iphone  và  Ipad,  hai  thương  hiệu  điện  thoại  thông  minh  và  máy  tính 
bảng  nổi  tiếng  nhất  toàn  cẩu. 

Vậy  nếu  các  doanh  nghiệp,  đất  nước  và  những  con  người  thành  công  trên  thế 
giới  biết  học  hỏi  những  người  đi  trước,  thì  tại  sao  bạn  lại  không? 

MÔ  phỏng: 

Học  hỏỉ  và  áp  dụng  những  phương  pháp  hiệu  quả 

Tôi  khám  phá  ra  rằng  con  đường  ngắn  nhất  để  đi  đến  thành  công  trong  mọi 
việc  là  học  hỏi  những  người  đã  đạt  được  những  gì  bạn  khao  khát,  thậm  chí 
còn  hơn  thế  nữa.  Trong  quá  trình  mô  phỏng  những  "người  khổng  lổ",  bạn 
sẽ  tạo  ra  được  những  đặc  trưng  của  riêng  mình  và  phát  hiện  nhiểu  cách  còn 
hay  hơn  họ.  Vậy  thì  chìa  khóa  thành  công  nằm  ở chỗ  bạn  không  bắt  chước 
100%,  mà  hảy  chắt  lọc  những  phần  tuyệt  vời  nhất  và  bỏ  đi  những  phần  vớ 
vẩn.  Nhờ  vậy,  bạn  sẽ  sáng  tạo  ra  phương  pháp  của  riêng  mình,  còn  ưu  việt 
hơn  cả  phiên  bản  gốc. 

Trong  bộ  phim  "The  Pursuit  of  Happyness"  (Mưu  Cầu  Hạnh  Phúc)  dựa  trên 
câu  chuyện  đời  có  thật,  một  người  nhân  viên  bán  hàng  vỏ  gia  cư  tên  là 
Chris  Gardner  vô  tình  nhìn  thấy  một  chiếc  xe  hơi  Ferrari  màu  đỏ  đậu  bên  lề 
đường  chỗ  anh  đi  ngang  qua.  Ao  ước  một  ngày  mình  cũng  giàu  có  nhưthế, 


CHƯƠNG  2:  LẨN  THEO  DẤU  VÉT  CỦA  THÀNH  CÕNG 


ADAM  KIIOO 


anh  đánh  bạo  tiến  đến  chủ  nhân  của  chiếc  xe  và  nói,  "tôi  chỉ  muốn  hỏi  anh 
hai  câu  đơn  giản.  Anh  làm  nghề  gì?  Sao  anh  lại  giàu  đến  vậy?"  Người  đàn 
ông  này  không  ngần  ngại  đáp,  "tôi  là  người  môi  giới  chứng  khoán.  Anh  chỉ 
cân  giỏi  tính  toán  so  liệu  và  giao  tiếp  tốt . 

Câu  trả  lời  ngắn  gọn  đó  đâ  thay  đổi  toàn  bộ  cuộc  đời  Gardner.  Không  bằng 
cấp,  không  kinh  nghiệm  trong  ngành  tài  chính,  anh  tham  gia  chương  trình 
thực  tập  của  một  công  ty  môi  giới  chứng  khoán  hàng  đầu  và  bắt  đẩu  học 
về  những  gì  mà  người  đàn  ông  đi  xe  Ferrari  đó  đã  làm.  Sáu  năm  sau,  người 
đàn  ông  vô  gia  cư  chỉ  có  vỏn  vẹn  2 đô  trong  túi  này  đã  vươn  lên  thành  một 
trong  những  chuyên  gia  môi  giới  chứng  khoán  giỏi  nhất  phố  Wall,  và  sở 
hữu  hàng  chục  triệu  đô.  Anh  thậm  chí  còn  thành  lập  công  ty  môi  giới  chứng 
khoán  riêng. 

Vậy  ta  nên  học  gì  và  làm  theo  những  gì  từ  người  thành  công?  Theo  kinh 
nghiệm  cá  nhân  tôi,  có  năm  phương  diện  ta  nên  tập  trung  chú  ý.  Chúng  ta 
có  thể  mô  phỏng  a)  tư  duy,  b)  kiến  thức  và  kỹ  năng,  c)  trạng  thái  cảm  xúc,  d) 
hành  vi  và  e)  môi  trường  của  người  thành  công. 

Trong  một  số  trường  hợp,  không  nhất  thiết  bạn  phải  mô  phỏng  tất  cả 
năm  phương  diện  nói  trên.  Ví  dụ,  nếu  bạn  muốn  cảm  thụ  văn  phong  của 
Shakespeare,  bạn  không  nhất  thiết  (và  cũng  không  thể)  mô  phỏng  trạng 
thái  cảm  xúc  của  ông  ấy  khi  sáng  tác.Trong  khi  đó,  nếu  bạn  muốn  được  như 
anh  nhân  viên  bán  hàng  kỳ  cựu  trong  đơn  vị  bạn  đang  công  tác,  bạn  cẩn 
bước  vào  trạng  thái  cảm  xúc  của  người  đó  (ví  dụ:  tràn  đẩy  nhiệt  huyết/tự 
tin)  để  có  thể  thuyết  phục  khách  hàng  một  cách  dễ  dàng.  Ta  hãy  cùng  xem 
xét  kỹ  hơn  về  năm  phương  diện  này. 

• Tư  duy 

Tư  duy  của  một  người  chính  là  tổng  hợp  các  niềm  tin,  glá  trị  và  thái  độ  sống 
của  cá  nhân  người  đó.  Tư  duy  hình  thành  nên  thế  giới  quan,  cách  suy  nghĩ 
và  ra  quyết  định  của  họ.  Bạn  có  thể  hiểu  được  lối  tư  duy  của  một  người 
bằng  cách  lắng  nghe  điểu  họ  nói,  quan  sát  cách  họ  phản  ứng  và  đọc  những 
gì  họ  viết.  Ví  dụ,  nếu  bạn  muốn  phỏng  theo  tư  duy  của  những  người  giao 


CHIẾN  THẮNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 


DỊCH  GIẢ  UỔNG  XUÂN  VY  - TRÂN  ĐÀNG  KHOA 

tiếp  giỏi  nhất  thế  giới,  bạn  cẩn  biết  niềm  tin  của  họ  là:  chúng  ta  có  thể  tạo 
ảnh  hưởng  đến  bất  kỳ  ai  bằng  cách  trước  hết  là  thấu  hiểu  thế  giới  quan  của 
người  đó. 

Mô  phỏng  tư  duy  của  các  nhà  đầu  tư  thành  công  nhất  như  VVarren  Buffett, 
Peter  Lynch,  Philip  Fisher  và  Benjamin  Graham  đã  giúp  tôi  đứng  vào  hàng 
ngũ  của  họ. Tỏi  kiếm  được  gần  4 triệu  đô  trong  cuộc  khủng  hoảng  tài  chính 
2008-2009.  Tim  hiểu  về  những  con  người  này,  tôi  thấy  rõ  rằng  niềm  tin  và 
thái  độ  của  họ  khác  hẳn  những  người  đầu  tư  chứng  khoán  bình  thường 
khác.  Chính  điểm  khác  biệt  đó  đã  khiến  họ  tỏa  sáng. 

Lấy  ví  dụ,  đa  số  những  nhà  kinh  doanh  tiền  tệ  tin  tưởng  vào  việc  đa  dạng 
hóa  đẩu  tư  (nghĩa  là  họ  đổ  tiền  vào  đủ  loại  sản  phẩm  tài  chính  thuộc  nhiều 
ngành  công  nghiệp  khác  nhau,  trên  nhiều  quốc  gia  khác  nhau).  Buffett, 
ngược  lại,  tin  rằng  mình  chỉ  nên  tập  trung  đẩu  tư  cho  khoảng  hơn  20  loại 
cổ  phiếu  trong  cùng  một  thời  điểm.  Trong  khi  các  nhà  đầu  tư  bình  thường 
quan  tâm  đến  lợi  nhuận  ngắn  hạn  và  mua  vào  khi  giá  cổ  phiếu  đang  cao 
hoặc  trên  đà  đi  lên,  Buffett  chú  trọng  đến  yếu  tố  lâu  dài,  ỏng  bỏ  tiền  mua 
những  cổ  phiếu  đang  trượt  dốc.  Chính  phương  pháp  không  giống  ai  này 
của  ông  - mua  vào  khi  người  khác  bi  quan,  và  bán  ra  khi  người  khác  lạc 
quan  - là  yếu  tố  giúp  ông  liên  tiếp  mua  vào  giá  thấp,  bán  ra  giá  cao.  Trong 
quyển  sách  "Bí  QuyếtTay  Trắng  Thành  Triệu  Phú",  tôi  có  viết  rõ  hơn  về  những 
niềm  tin  độc  nhất  vô  nhị  của  VVarren  Buffett. 

» Kiên  thức  và  kỹ  năng 

Điểu  thứ  hai  bạn  cẩn  mô  phỏng  là  năng  lực  của  những  người  thành  công  - 
kiên  thức  và  kỹ  năng.  Hãy  tự  hỏi  những  kiến  thức  và  kỹ  năng  gì  đã  giúp  họ 
thành  công  vượt  bậc? 

Trong  quá  trình  mô  phỏng  các  diễn  giả  và  chuyên  gia  đào  tạo  xuất  sắc,  tôi 
phát  hiện  ra  tất  cả  họ  đểu  hiểu  biết  sâu  sắc  về  NLP  (Lập Trình  Ngôn  NgữTư 
Duy),  Kỹ  Thuật  Học  Tập  Tăng  Tốc,  nền  tảng  tâm  lý  giáo  dục  và  thôi  miên.  Vậy 
nên,  tôi  tìm  đọc  hàng  trăm  quyển  sách,  tham  dự  rất  nhiều  buổi  chuyên  đề 
và  khóa  học  để  thuần  thục  các  kỹ  năng  giống  như  họ. 


CHƯƠNG  2:  LẨN  THEO  DẤU  VÉT  CỦA  THÀNH  CÕNG 


ADAM  KIIOO 


Tôi  còn  nhận  ra  rằng  để  tự  tin  trên  sàn  chứng  khoán,  bạn  phải  có  kiến  thức 
vững  vàng  về  kinh  tê  vĩ  mô,  kế  toán,  kỹ  năng  lập  chiến  lược  kinh  doanh, 
đánh  giá  tình  hình  tài  chính,  phân  tích  số  liệu  và  hành  vi  tài  chính  của 
doanh  nghiệp.  Chỉ  khi  nào  bạn  nằm  lòng  những  kỹ  năng  và  kiến  thức 
này,  bạn  mới  có  thể  kiếm  được  hàng  triệu  đô  giống  như  những  nhà 
đầu  tư  đáng  ngưỡng  mộ. 

• Trang  thái  cảm  xúc 

Trong  một  số  trường  hợp  cụ  thể,  trạng  thái  cảm  xúc  (những  gì  bạn  cảm 
nhận  bên  trong)  tác  động  lớn  đến  hiệu  quả  làm  việc  của  bạn.  Yêu  tố  này  đặc 
biệt  quan  trọng  trong  thi  đấu  thể  thao,  nói  chuyện  trước  công  chúng,  bán 
hàng,  thương  thuyết  và  lãnh  đạo. 

Để  thúc  đẩy  ai  đó  làm  điều  gì,  trước  tiên  bạn  phải  thể  hiện  mình  là  người 
tự  tin,  tràn  đầy  động  lực  và  đam  mê.  Những  chuyên  gia  bán  hàng,  nhà  lãnh 
đạo  và  giao  tiếp  xuất  chúng  đểu  biết  cách  đưa  mình  vào  trạng  thái  cảm  xúc 
tích  cực,  và  bạn  cũng  nên  làm  như  vậy! 

Trong  khóa  học  "Patterns  of  Excellence"  (Những  Mô  Thức  Thành  Công),  tôi 
hướng  dẫn  mọi  người  cách  mô  phỏng  ngôn  ngữ  cơ  thể  và  giọng  điệu  của 
người  khác  để  có  được  trạng  thái  cảm  xúc  mạnh  mẽ  của  họ.  Còn  nhớ  lần 
đầu  tiên  đứng  nói  trước  công  chúng,  tôi  vô  cùng  căng  thẳng  và  tự  hỏi  làm 
sao  để  thuyết  phục  khán  thính  giả  (những  người  lớn  tuổi  hơn  tôi  rất  nhiều 
vào  thời  điểm  tồi  26  tuổi)  và  truyền  cho  họ  niềm  cảm  hứng. 

Nhưng  nhờ  học  theo  điệu  bộ,  nét  mặt,  giọng  điệu,  tư  thế  và  nhịp  thở  của 
những  diễn  giả  bậc  thầy  như  Anthony  Robbins,  Brad  Sugars,  Eddie  Murphy 
và  Chris  Rock,  tôi  đã  khoác  được  lên  mình  sức  thu  hút  và  thuyết  phục  không 
kém  gì  họ. 

«,  Hành  vi  (cách  giao  tiếp) 

Khía  cạnh  tiếp  theo  chúng  ta  cẩn  quan  sát  và  mỏ  phỏng  chính  là  hành  vi 
của  những  người  thành  công,  đặc  biệt  là  cấu  trúc  ngôn  ngữ  của  họ.  Họ 


CHIẾN  THẮNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 


DỊCH  GIẢ  UỔNG  XUÂN  VY  - TRÂN  ĐÀNG  KHOA 

dùng  những  từ  ngữ  gì?  Cách  họ  xếp  câu  ra  sao?  Họ  tiếp  cận  vấn  đề  bằng 
cách  nào?  Ánh  mắt,  các  cử  động  đẩu,  cơ  thể,  tay  chân  và  giọng  nói  của  họ 
thế  nào? 

Ví  dụ,  tôi  để  ý thấy  những  chuyên  gia  tư  vấn  giàu  kinh  nghiệm  và  các  bậc 
phụ  huynh  "tâm  lý" thường  đặt  tay  lên  vai/tay  con  mình,  nhìn  vào  mắt  con 
và  mỉm  cười  mổi  khi  trò  chuyện  với  chúng.  Thay  vì  ra  lệnh  , "bố/mẹ  muốn 
con  phải  ngoan"  (khiến  bọn  trẻ  chống  đối),  thì  họ  nhẹ  nhàng  khuyên  nhủ, 
"bố/mẹ  tin  con  và  biết  rằng  con  sẽ  thay  đổi.  "Điều  đáng  nói  ở đây  là  chỉ 
cần  thay  đổi  cách  sử  dụng  từ  ngữ,  bạn  có  thể  lái  phản  ứng  của  con  trẻ  theo 
hướng  mình  muốn. 

Trong  suốt  9 năm  qua,  tôi  đã  đào  tạo  nhiều  nhân  viên  bán  hàng  trở  thành 
những  người  giỏi  nhất  trong  nghề  bằng  cách  dạy  cho  họ  cách  hành  xử  của 
những  chuyên  gia  bán  hàng  dày  dạn  kinh  nghiệm.  Ví  dụ,  những  nhân  viên 
bán  hàng  kém  cỏi  có  khuynh  hướng  chào  hàng  ngay  tại  thời  điểm  họ  vừa 
gặp  mặt  khách  hàng.  Ngược  lại,  những  chuyên  gia  bán  hàng  sành  sỏi  dành 
hơn  phân  nửa  thời  gian  chỉ  để  lẳng  nghe,  thiết  lập  mối  quan  hệ,  thu  thập 
thông  tin  và  khơi  dậy  sự  hứng  thú  nơi  khách  hàng.  Chỉ  khi  nào  khách  có 
vẻ  muốn  tìm  hiểu  thêm,  họ  mới  mang  sản  phẩm  hay  dịch  vụ  ra  giới  thiệu. 
Trong  khi  những  nhân  viên  bán  hàng  thường  thường  bậc  trung  đợi  khách 
đặt  câu  hỏi  rồi  mới  trả  lời,  dân  bán  hàng  chuyên  nghiệp  đón  đẩu  khách 
hàng  và  xử  lý  mọi  vướng  mắc  mà  họ  có  thể  nghĩ  tới  trong  lúc  trình  bày. 
Hành  vi  khác  biệt  này  đã  giúp  cho  một  số  người  gặt  hái  được  những  thành 
quả  phi  thường  trong  khi  những  người  còn  lại  chật  vật  kiêm  ăn. 

* Môi  trưởng 

Thành  tố  cuối  cùng  mà  bạn  có  thể  mô  phỏng  chính  là  môi  trường  sống  của 
cá  nhân  đó. Thành  tố  này  không  phải  lúc  nào  bạn  cũng  thực  hiện  được.  Tuy 
nhiên,  đôi  khi  nó  có  thể  mang  lại  lợi  thế  cho  bạn. 

Tôi  phát  hiện  ra  rằng  hầu  hết  những  người  thành  công  lúc  nào  cũng  giữ 
cho  mình  năng  động  và  tràn  đầy  động  lực  bằng  cách  gặp  gỡ  những  người 
có  cùng  suy  nghĩ  và  tư  tưởng  tích  cực.  Họ  cũng  dành  thời  gian  với  những 


CHƯƠNG  2:  LẨN  THEO  DẤU  VÉT  CỦA  THÀNH  CÕNG 


ADAM  KIIOO 


người  sẵn  sàng  cùng  họ  động  não,  nhận  thông  tin  phản  hồi  và  hỗ  trợ  nhau 
đi  lên.  Bạn  cũng  có  thể  làm  được  điều  này.  Nếu  môi  trường  bạn  đang  sống 
không  ủng  hộ  hoặc  bổi  dưỡng  tài  năng  của  bạn,  hãy  thay  đổi  môi  trường 
khác.  Đừng  ngần  ngại  kết  nối  với  những  nhóm  người  bên  trong  hoặc  bên 
ngoài  sở  làm  của  bạn. 

Một  điều  tôi  học  được  từTony  Buzan  (cha  đẻ  của  Sơ  Đổ  Tư  Duy  và  là  tác  giả 
của  hơn  80  quyển  sách)  là  đi  đến  một  vùng  xa  xôi  hẻo  lánh,  không  bị  phân 
tán  tư  tưởng  trong  vài  tuần  để  viết  sách.  Mổi  khi  thấy  mình  bị  chi  phối  quá 
nhiều  hoặc  cạn  kiệt  ý tưởng,  tôi  mô  phỏng  môi  trường  của  ông  và  nhận  ra 
nó  cũng  phát  huy  tác  dụng  với  mình. 

Bắt  đầu  học  hỏỉ  bí  quyết  thành  công 
ngay  từ  hôm  nay! 

Thuở  còn  cắp  sách  đến  trường,  chúng  ta  được  dạy  rằng  chép  bài  tập  về  nhà 
của  bạn  hoặc  quay  cóp  trong  giờ  thi  là  gian  lận.  Kết  quả,  nhiều  người  không 
cảm  thấy  thoải  mái  lắm  với  việc  mô  phỏng  thành  công  của  người  khác.  Đỏi 
khi  vì  cái  tôi  quá  lớn  mà  ta  thầm  nghĩ,  "đó  là  cách  của  anh  ta/cô  ta...  chứ  đâu 
phải  của  mình."  Nếu  bạn  còn  giữtrong  lòng  lối  tư  duy  nông  cạn  này  thì  bạn 
đang  tự  tước  đi  của  mình  khả  năng  mô  phỏng  để  đạt  được  mục  tiêu  một 
cách  nhanh  chóng. 

"Ở  trường  học,  việc  sao  chép  bị  cho  là  gian  dối,  còn  trên  thương  trường,  người 
ta  gọi  đó  là  nghiên  cứu  thị  trường  và  nhượng  quyển  thương  hiệu" 

- Brad  Sugars,  bậc  thấy  kinh  doanh  người  úc. 


Sau  đây  là  một  số  cách  để  bạn  có  thể  bắt  đầu  ngay. 

• Mô  phòng  những  người  thành  công  qua  sách  và,  các  đoạn  video  và 
các  buổi  chuyên  để  của  ho 

Hầu  như  trong  mọi  lĩnh  vực  đều  có  rất  nhiều  người  viết  sách,  tổ  chức  hội 
thảo  để  chia  sẻ  những  phương  pháp  giúp  họ  thành  công;  từ  việc  kiếm  ra 
tiền  cho  đến  việc  xây  dựng  gia  đình  hạnh  phúc. 


CHIẾN  THẮNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 


DỊCH  GIẢ  UỔNG  XUÂN  VY  - TRÂN  ĐĂNG  KHOA 

Nếu  bạn  quyết  tâm  giữ  lửa  hôn  nhân  với  người  bạn  đời  của  mình,  hãy  tìm 
đọc  quyển  "The  Five  Love  Languages"  (Năm  Ngôn  Ngữ  Yêu  Thương)  của 
Gary  Chapman,  "Men  Are  From  Mars,  Women  Are  From  Venus"  (Đàn  ông 
Sao  Hỏa,  Đàn  Bà  Sao  Kim)  của  John  Gray.  Đây  là  những  quyển  sách  "gối  đầu 
giường" của  vợ  chồng  tôi  để  có  được  mối  lương  duyên  tuyệt  vời  trong  suốt 
1 1 năm  qua. 

Nếu  bạn  mong  muốn  trở  thành  các  bậc  làm  cha  làm  mẹ  thấu  tình  đạt  lý,  hãy 
đọc  những  quyển  như"How  to  Talk  So  Kids  Will  Listen  and  Listen  So  Kids 
WillTalk"(Nói  Sao  ChoTrẻ  Chịu  Nghe  Và  Nghe  Sao  ChoTrẻ  Chịu  Nói)  của  Adel 
Faber  và  Elaine  Mazlish,  "Win  Win  Discipline"  (Dạy  Con  Sao  Cho  Khéo)  của 
Spencer  Keagen  và  "Nurturing  the  VVinner  and  Genius  in  Your  Child"  (Con  Cái 
Chúng  Ta  Đều  Giỏi)  do  chính  tôi  viết. 

Nếu  bạn  mơ  ước  thành  lập  một  doanh  nghiệp  thành  công  vang  dội,  hãy 
nghiên  cứu  quyển  'The  E-Myth"  (Để  Xây  Dựng  Doanh  Nghiệp  Hiệu  Quả) 
của  Michael  Gerber,"Secrets  of  Building  Multi-Million  Businesses"(Bí  Quyết 
Gây  Dựng  Cơ  Nghiệp  Bạc  Tỷ)  do  tôi  viết  cùng  các  tác  phẩm  nổi  tiếng  khác 
của  Brad  Sugars,  Jay  Abraham  ("Sticking  Point  Solutions"  - Giải  Pháp  Đột 
Phá)  và  Conrad  Levinson. 

Để  làm  giàu  từ  chứng  khoán,  bạn  hãy  đọc  những  quyển  như"Buffettology" 
(Đạo  Của  VVarren  Buffett)  do  Mary  Buffett  viết,"Mad  Money"  (Đổng  Tiền  Điên 
Rồ)  của  Jim  Cramer,  "Inter-Market  Analysis"  (Phân  Tích  Thị  Trường)  của  John 
Murphỵ  và  "Secrets  of  Self-made  Millionaires"  (Bí  Quyết  Tay  Trắng  Thành  Triệu 
Phú)  do  tôi  viết. 

Đối  tác  độc  quyền  tại  Việt  Nam  của  tôi  là  công  ty  TGM  Corporation  cũng 
thường  xuyên  tổ  chức  những  buổi  hội  thảo,  chuyên  đề,  khóa  học  về  phát 
triển  bản  thân.  Bạn  có  thể  tìm  hiểu  thêm  tại:  www.tgm.vn. 

* Tim  những  tấm  gương  sáng  để  noi  theo 

Một  chiến  lược  khác  là  tiếp  cận  trực  tiếp  người  bạn  muốn  học  hỏi  và  xin 
phép  được  mời  họ  ăn  trưa  hoặc  uổng  cà  phê  để  trò  chuyện.  Hãy  làm  quen  với 


CHƯƠNG  2:  LẨN  THEO  DẤU  VÉT  CỦA  THÀNH  CÕNG 


ADAM  KIIOO 


những  chuyên  gia  bán  hàng  nổi  tiếng,  những  diễn  giả  bậc  thầy,  những  nghệ 
sĩ  sáng  tạo  trong  ngành  của  bạn  và  dành  thời  gian  tìm  tòi  học  hỏi  từ  họ. 

Khi  bắt  đẩu  kinh  doanh  ở tuổi  1 5,  tôi  không  biết  làm  cách  nào  để  tìm  khách 
hàng,  xuất  hóa  đơn  ra  sao,  tung  sản  phẩm  ra  thị  trường  thế  nào,  cũng  chẳng 
biết  lên  kế  hoạch  kinh  doanh,  quản  lý  sổ  sách  kế  toán  hay  trả  lương,  nộp 
thuế...  gì  hết. 

Bên  cạnh  việc  đọc  sách,  tôi  khám  phá  ra  rằng  những  bài  học  quý  báu  nhất 
mà  tôi  có  được  đến  từ  những  người  thân  trong  gia  đình  cũng  đang  quản  lý 
công  việc  kinh  doanh  riêng.  Khi  mở  sàn  nhảy  di  động,  tôi  học  nghề  bằng 
cách  lân  la  làm  quen  với  những  người  đứng  ra  làm  chủ  trong  ngành  này.  Ban 
đầu  tôi  cũng  e dè,  tự  hỏi  liệu  họ  có  dành  thời  gian  cho  một  đứa  nhóc  như  tôi 
không.  Nhưng  rồi  tôi  dẹp  niềm  tin  giới  hạn  đó  sang  một  bên,  chỉ  hỏi  thôi  thì 
có  mất  mát  gì  đâu  cơ  chứ! 

Đúng  là  vài  người  chẳng  hể  tỏ  ra  thân  thiện  và  cư  xử  cực  kỳ  tệ  hại,  nhưng 
vẫn  còn  những  người  khác  sẵn  lòng  giúp  đỡ,  thậm  chí  vui  vẻ  nói  cho  tôi 
nghe  cách  họ  làm  ăn  thế  nào.  Một  trong  những  người  có  lòng  hảo  tâm  này 
là  JackTan,  chủ  hãng  Razes  Entertainment,  chuyên  kinh  doanh  sàn  nhảy  di 
động  và  tổ  chức  sự  kiện. Tôi  thành  thật  biết  ơn  Jack  đã  dạy  tôi  những  mánh 
khóe  trong  nghề,  nhờ  vậy  mà  tôi  khởi  nghiệp  thành  công. 

Bây  giờ,  bạn  hãy  liệt  kê  ra  tên  những  người  bạn  muốn  tiếp  cận  để  trò 
chuyện.  Một  khi  đã  lên  danh  sách,  hãy  bắt  tay  vào  thực  hiện.  Dù  chỉ  1 người 
trong  số  1 0 người  ấy  chịu  gặp  bạn,  thì  vẫn  tốt  hơn  bạn  không  hề  làm  gì  hết. 

Những  người  tôi  muốn  học  hỏi  kinh  nghiệm 


1) 

trước  ngày 

(Han  chót) 

2) 

trước  nqày 

(Han  chót) 

3) 

trước  ngày 

(Han  chót) 

4) 

trước  ngày 

(Han  chót) 

5) 

trước  ngày 

(Han  chót) 

CHIẾN  THẮNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 


DỊCH  GIẢ  UỔNG  XUÂN  VY-  TRÁN  ĐÀNG  KHOA 


6) 

trước  ngày 

(Han  chót) 

7) 

trước  ngày 

(Han  chót) 

8) 

trước  nqàv 

(Han  chót) 

9) 

trước  ngày 

(Han  chót) 

10) 

trước  ngày 

(Han  chót) 

» Xin  vào  làm  trong  doanh  nghiệp  của  người  bạn  muốn  học  hòi 

Tôi  thường  khuyên  mọi  người  rằng  nếu  họ  muốn  kinh  doanh  nhà  hàng 
phát  đạt,  hãy  "đẩu  quân"  vào  McDonalds  tối  thiểu  là  1, 2 năm  và  bạn  sẽ  học 
được  mọi  thứ  minh  cần. 

VVarren  Buffett  biết  rỏ  mình  muốn  tìm  kiếm  những  gì  trong  công  việc:  không 
phải  đổng  lương,  mà  là  cơ  hội  học  hỏi  từ  doanh  nghiệp  thành  công  nhất.  Đó 
là  lý  do  ông  đề  nghị  làm  không  công  cho  Benjamin  Graham  khi  vị  này  từchối 
không  nhận  ông  lúc  đầu.  ông  hiểu  một  điều  rằng  dù  chẳng  được  trả  xu  nào, 
lượng  kiến  thức  ông  thu  thập  được  vẫn  đáng  giá  hàng  triệu  đô  mà  không 
trường  đại  học  nào  dạy  nổi. 

Vậy  tôi  xin  hỏi  bạn  một  câu,  nếu  bạn  có  ý định  khởi  sự  kinh  doanh,  bạn 
sẽ  sẵn  sàng  nhận  việc  lập  trình  viên  cho  Microsoft  với  mức  lương  10.000 
đô/tháng  hay  làm  chân  trợ  lý  riêng  cho  CEO  chỉ  với  1.500  đô/tháng?  Tôi 
không  biết  bạn  thê  nào,  chứ  tôi  thì  chắc  chắn  chọn  phương  án  hai.  Nếu  bạn 
tẩm  hai  mươi,  hai  mấy  tuổi  và  lẩn  đẩu  hay  lẩn  thứ  hai  đi  xin  việc,  đừng  đặt 
chuyện  lương  bổng  lên  trên  hết,  hãy  ưu  tiên  những  công  việc  tạo  điều  kiện 
cho  bạn  học  được  càng  nhiều  càng  tốt  về  toàn  bộ  doanh  nghiệp  đó. 

• Tim  môt  người  thầy 

Nếu  bạn  tìm  được  người  dẫn  dắt  mình  trong  lĩnh  vực  mà  bạn  muốn  thử 
sức  thì  còn  gì  bằng.  Những  người  thầy  là  những  người  đi  trước,  làm  trước. 
Thường  thì  họ  đã  về  hưu  với  tài  sản  lận  lưng  là  mớ  kinh  nghiệm  cực  kỳ  hữu 
ích  sau  bao  nhiêu  năm  làn  lộn  để  leo  được  lên  chiếc  ghế  cao  nhất  và  ở lại 


CHƯƠNG  2:  LẨN  THEO  DẤU  VÉT  CỦA  THÀNH  CÕNG 


ADAM  KIIOO 


đó  trong  nhiều  năm.  Họ  có  thể  chỉ  cho  bạn  đâu  là  những  cạm  bẫy  tiếm  ẩn 
và  đâu  là  con  đường  ngắn  nhất  để  đi  đến  mục  tiêu. 

Tôi  may  mắn  có  được  nhiều  người  thầy  trong  từng  lĩnh  vực  cuộc  sống. 
Ngược  lại,  bản  thân  tôi  cũng  là  thầy  của  hàng  trăm  sinh  viên,  những  nhà 
đẩu  tư,  chủ  doanh  nghiệp,  diễn  giả  và  chuyên  gia  trong  nhiều  ngành.  Quả 
thật,  đl  tìm  một  người  dẫn  đường  không  dễ  dàng  chút  nào.  Nhưng  nếu  bạn 
sẵn  lòng  làm  tất  cả  mọi  thứ  để  tự  tạo  cơ  hội  cho  bản  thân  và  "gõ  cửa,  cửa 
sẽ  mờ'. 

Tất  cả  những  thiên  tài  trong  lịch  sử  loài  người  đều  có  những  người  thầy 
của  riêng  họ.  Sigmund  Freud  dẫn  dắt  Carl  Jung.  Socrates  là  thầy  của  Plato. 
Aristotle  truyền  dạy  cho  Alexander  Đại  Đế.  Mel  Gibson  là  thầy  của  Heath 
Ledger.  w.  Clement  Stone  có  học  trò  là  Jack  Canheld  (đổng  tác  giả  của  loạt 
sách  "Chicken  Soup  for  the  Soul"-  Hạt  Giống  Tâm  Hồn)  và  thầy  của  tôi  là 
Ernest  Wong. 

Vậy  thì  còn  chần  chừ  gì  nữa,  hãy  lẩn  theo  dấu  vết  của  thành  công,  đứng  trên 
đôi  vai  của  người  khổng  lổ  để  họ  nâng  bạn  vươn  đến  những  mục  tiêu  của 
đời  mình. 


CHIẾN  THẢNG  TRÒ  CHƠI  cuộc  SỐNG 


DỊCH  GIẢ  UỔNG  XUÂN  VY-  TRÁN  ĐÀNG  KHOA 


TRANG  GHI  CHÚ 


CHƯƠNG  2:  LẨN  THEO  DẤU  VÉT  CỦA  THÀNH  CÕNG 


■'  @Ầ{ỷt  cuộc  nghiên  cứu  tại  QẦ{jũ  ctiũ  thág 
57%  ngùá  mua  òách  vê  lồi  hữ  giữa  chừng. 
oX)ãg  là  một  tiong  ồố  những  ngĩM  còn  lại 
hởi  đọc  ồách  hhóng  chỉ  giúịi  hạn  tỉang  hị 
thán  him  thức  mà  còn  giúp,  hạn  vui  vẻ  hơn , / 
tự  tin  hơn  và  có  nhiều  động  lực  hơn.  ' 


/ ' 


/ 


— Continue 


ìdn  lồi  ùi  đớ  làm  niâi  hứng  quý  đốc  giả.  Cùook  này  cha tc 
chúng  iôi  cung  cày  2 chương  để  quý  đôc  giả  cá  cảm  nhăn 
khái  quái  uề  cúm  iách.  Quý  đôẹ  giả  cảnt  ihăy  hay  ơà  cá 
nhu  câu  đùưc  íhừởng  ihức  iíon  um  nôi  dung  lỉin  vui  lòng 
mua  ịách  tỷ  các  tthà  iách,  uà  đai  lý  cớ  chứng  nhăn  bcủi 

quyên. 

Xht  cảm  ơn  ơà  mong  qúy  đôẹ  già  ghé  thăm  u/chiiỉe  oàn 
lân  ỉới  để  iheơ  dõi  tíêịy  ccủn  nhân  của  moi  người  uc  những 

đâu  iách  khác  . 


